Trưởng Lão THÍCH THỒNG LẠC 


LINH 
HỒN 
KHÔNG 
CÓ 


NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO 


Linh Hồn Không Có 


THƯ NGỎ 
Kính thưa quý phật tử trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới! 


Kính thưa quý vị, chúng tôi viết sách nhằm giúp cho mọi người - đang 
hiểu biết một cách sai lầm, lệch lạc, không đúng sự thật của một vấn đề - trở 
thành người hiểu biết đúng đắn về vấn đề đó, tức là giúp cho mọi người có thêm 
những kiến thức hiểu biết mới mẻ, cụ thể, rõ ràng, và rất khoa học. 


Hiện giờ mọi người chỉ hiểu biết linh hồn theo sự truyền thừa của tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ v.v... Cho nên sự hiểu biết về linh hồn của mọi người rất mù mờ. 
Chỉ biết người xưa bảo có linh hồn thì người nay đều tin có linh hồn mà không 
giải thích linh hôn như thế nào được, chỉ biết tin một cách mù quáng, mê tín, lạc 
hậu. 


Không biết linh hồn có hay không, nhưng mọi người không chịu khó tư duy 
suy nghĩ và tự hỏi: "Linh hồn có hay không? Nếu có thì nó là vật gì?“ Câu hỏi 
tuy được đặt ra, nhưng câu trả lời thì chẳng mấy ai trả lời được. Do không ai trả 
lời được nên chúng tôi quyết định vạch trần sự thật về linh hồn để mọi người 
hiểu rằng linh hồn không có. 


Mọi người hiểu biết qua những hiện tượng chiêm bao hay được nghe qua 
những bệnh nhân lâm sàng trên giường bệnh chết đi, sống lại trong các bệnh 
viện rồi thuật lại cho y bác sĩ nghe, khi họ chết đi thi linh hồn họ xuất ra đứng 
nhìn thấy y bác sĩ phẫu thuật mổ xẻ thân thể họ. 


Nghe những hiện tượng ấy làm cho các nhà y bác sĩ khoa học không thể 
giải thích được. Các nhà y bác sĩ khoa học họ đâu biết rằng trong cơ thể của mỗi 
con người có ba cái biết mà Đức Phật đã xác định: 

1- Ý thức (Sắc uẩn) 

2- Tưởng thức (Tưởng uẩn) 

3- Thức thức (Thức uẩn). 


Hôm nay, chúng tôi cố gắng dùng những danh từ chỉ rõ về linh hồn có hay 
không để cho quý vị hiểu biết thêm một cách tường tận mà không còn hiểu sai 
lệnh như từ xưa mọi người cứ cho rằng có linh hồn. 


Sự thật linh hồn không có. Do không hiểu biết nên mọi người cứ chấp 
cứng những kiến thức truyên thừa, mê tín, lạc hậu, không chính xác, thiếu khoa 
học. 


"Lịnh Hồn Không Có” mà mọi người hiểu là "Có Linh Hồn”. Đó là một sự 
hiểu biết sai lầm hết sức mà từ xưa đến nay ai cũng hiểu biết như vậy. Cho nên 
chúng tôi đem tất cả sự hiểu biết mà Đức Phật đã dạy: "Thế giới siêu hình là 
tưởng tri chớ không liêu tri, tức là linh hồn không có. “ 

Nhờ đó chúng tôi đem ra giới thiệu để giúp mọi người hiểu biết một cách 
đúng đắn hơn. Nhất là dẹp những tư tưởng bị ảnh hưởng truyền thống về linh 
hồn. Ngay cả trong thời đại văn minh khoa học như thế này mà còn có một số 
các nhà có kiến thức lại viết sách "Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác.” Đó là một 


Trưởng Lão THÍCH THỒNG LẠC 


cuốn sách tuyên truyền "Linh Hồn”, trong khi đó tác giả cũng chưa biết linh hồn 
ra sao. 


Chỉ thấy những hiện tượng siêu hình rồi đoán mò cho đó là linh hồn thì 
thật là tai hại vô cùng. Quý vị đừng cho rằng bác sĩ là những người hiểu biết, họ 
còn phải học tập và nghiên cứu nhiêu năm tháng. Nhưng nếu họ không tu tập 
theo đúng pháp của Phật giáo thì không bao giờ hiểu đúng về hiện tượng siêu 
hình. 

Chúng tôi không viết sách về những điều mà mọi người đã hiểu biết rồi, vì 
những điều mọi người đã hiểu biết rồi mà cứ để họ phải đọc đi đọc lại mãi thì rất 
nhàm chán và làm phí thời gian vô ích của họ. 

Theo chúng tôi nghĩ, đọc sách là mở mang kiến thức hiểu biết, cho nên khi 
đọc những điều chưa hiểu biết là làm cho mình hiểu biết thêm những điều mới 
mẻ, thì đó là bồi dưỡng kiến thức hiểu biết. Còn ngược lại chẳng lợi ích gì mà 
còn mất công sức và làm tốn phí thời gian. Có phải vậy không thưa quý vị? 


Vì thế, những người viết sách cần nên lưu ý các vấn đề này. Viết sách mà 
cứ nhai đi, nhai lại mãi những điêu người khác đã viết rồi thì cuốn sách không có 
giá trị. 

Cho nên viết sách không có đề tài mới mẻ thì không nên viết. Vì viết sách 
không phải cầu danh, cầu lợi (buôn bán sách) mà viết vì lợi ích cho mọi người 
đọc. 

Kinh sách đã bày bán đầy phố, đầy chợ, đầy các vỉa hè, những loại kinh 
sách như vậy còn có giá trị gì? 

Cầm lên một cuốn sách đọc thử thì thấy văn chương chữ nghĩa toàn là lấy 
ý của sách khác, toàn là lấy lời của người khác viết thành sách rồi bảo là sách 
của mình. 

Tại sao có rất nhiều đề tài mà mọi người chưa hiểu sao quý vị không viết 
mà lại đi trộm văn, trộm ý của người khác mà viết. 

Đê tài thứ nhất: con người có linh hồn hay không?Với đề tài này sao quý vị 
không viết cho mọi người biết? 

Đê tài thứ hai: Kinh sách Đại Thừa chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người 
Trung Quốc? 

Đê tài thứ ba: Kinh sách Thiên Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của 
người Trung Quốc? 

Đê tài thứ tư: Những giáo pháp này đưa người tu hành đi đến đâu? Giáo 
pháp này đã truyền qua Việt Nam từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Lục Tổ Huệ Năng, 
rồi đến chúng ta ngày nay, biết bao nhiêu người tu tập mà đã có ai làm chủ 
sinh, già, bệnh, chết chưa? 

Hay là ngôi nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng rồi chết trong định này khi 
không biết lối xuất ra. Vì Thiên Đông Độ tuyên bố. "Thiên không xuất, không 
nhập.” Cho nên Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường nhập luôn không ra được. 


4 


Linh Hồn Không Có 


Đê tài thứ năm: Những giáo pháp này có đúng là của Đức Phật dạy hay 
không? 


Đê tài thứ sáu: Đường lối tu theo Phật giáo như thế nào đúng và như thế 
nào sai? Dựa vào đâu mà biết đúng sai. 

Đê tài thứ bảy: Cái gì sinh ra con người và con người chết đi về đâu? 

Đê tài thứ tám: Con người chết cái gì tiếp tục đi tái sinh? 

Tám câu hỏi trên đây là những đề tài giúp cho quý vị viết những bộ sách 
có giá trị mà không phải nhai lại kiến giải của những người khác. 

Chúng tôi viết sách thường chọn lựa những đề tài nào mà mọi người chưa 
hiểu, vì thế khi đọc sách chúng tôi đã làm cho quý vị có một kiến thức hiểu biết 
rộng hơn. 


Mọi người thường hiểu con người có linh hồn và linh hồn là bất diệt. Vì sự 
hiết biết sai lệch như vậy, cho nên chúng tôi viết sách mục đích là chỉnh đốn lại 
làm cho mọi người hiểu biết không còn sai lệch, hiểu biết một cách đúng đắn. 
Có nghĩa là mọi việc xảy ra như thế nào do tai nghe, mắt thấy và ý nhận xét 
đều hiểu biết đúng. Mọi sự việc xảy ra như thế nào thì hiểu như thế nấy, nhất 
định là không cho tưởng thức xem vào. Vì có tưởng thức xen vào thì mọi sự vật 
đều bị méo mó biến thành ảo giác. 

Linh hồn hiện nay ai cũng cho là có, nhưng đó là mọi người đang sống 
trong ảo tưởng mà họ không chịu khó dùng tai nghe, mắt thấy, ý thức nhận biết 
v.v... để xác định một sự việc xảy ra quanh mình, để mình biết chắc chắn đó là 
sự hiểu biết đúng của ý thức chớ không do tưởng. 

Bởi hiểu biết mà có xen tưởng vào là sự hiểu biết sai lệch, là sự hiểu biết 
lầm lạc, mà đã sai lầm thì sẽ sai lâm từ điêu này đến điêu khác. 

Nhờ chúng tôi biết tận dụng những đề tài mới mẻ nên những tập sách của 
chúng tôi ra đời càng làm cho mọi người đọc càng say mê trong sự hiểu biết mới 
mẻ lạ lùng này. 


Những đề tài của chúng tôi viết thường vượt lên mọi phong tục tập quán 
từ xưa đến nay, nhất là các triết lý tôn giáo. Vì thế làm cho tư tưởng con người 
bị đảo lộn không còn đứng vững trên lập trường tư tưởng truyền thống và tôn 
giáo của họ. 


Càng viết chúng tôi càng cố gắng hơn để lột trần một sự thật để mọi người 
hiểu biết: con người không có linh hồn đi tái sinh từ kiếp này đến kiếp 
khác, mà chỉ có nghiệp của mọi người tái sinh mà thôi. 

Chúng tôi viết sách không có mục đích bài bác linh hồn hay kinh sách Đại 
Thừa và Thiên Tông, nhưng vì một sự thật là Linh Hồn Không Có nên phải nói 
không có. Còn kinh sách Đại Thừa và Thiên Tông có nhiêu chỗ sai. Những điêu 
sai đó đã khiến cho mọi người lạc vào ảo tưởng trở thành những người bệnh 
thần kinh. 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Vì lợi ích cho mọi người, chúng tôi không thể làm ngơ, cho nên những gì 
chúng tôi viết trong sách là cố gắng giúp cho mọi người hiểu biết những điều 
chưa hiểu biết, giúp cho mọi người hiểu biết một sự thật mà không ai và không 
một tôn giáo nào trên thế gian này lừa gạt quý vị được vê thế giới siêu hình, vê 
một linh hồn bất sinh, bất diệt, về một linh hồn có nhiều Thể Xác. 

Hiện giờ có một số sách ngoại quốc nói về thế giới siêu hình, trong số đó 
có một bản dịch ra Việt ngữ do Vương Thị Minh Tâm "Một Linh Hồn Có Nhiều Thể 
Xác.” Tuy chúng tôi chưa xem xong tập sách này nhưng với đề tựa quyển sách 
là đã xác định được tác giả ở mức độ kiến thức nào trong sự hiểu biết về linh 
hồn. 


Chúng tôi biết rất rõ thuyết linh hồn đã ăn sâu vào lòng tư tưởng của mọi 
người. Nhưng hiện tượng gì xảy ra, ý thức họ không hiểu được thì họ nghĩ ngay 
đó là linh hồn. 

Kính thưa quý vị! Trong cuộc đời không ai là người thông suốt tất cả trời, 
đất, vũ trụ và con người, không có ai là người hoàn toàn đầy đủ tài đức, cũng 
không có ai là người thông thiên bác cổ chỗ nào cũng thông suốt. 

Vì thế chúng tôi rất hiểu biết mình, nên chúng tôi viết là viết những điều 
hiểu biết đã cân nhắc kỹ lưỡng. Những điều hiểu biết đó chúng tôi xin góp ý với 
quý vị để giúp cho quý vị cùng hiểu biết như chúng tôi, nếu quý vị tin thì tin, 
còn không tin thì thôi. Nhưng chúng tôi cũng rõ biết sự hiểu của mọi người 
không đồng đều, cùng một sự việc xảy ra, kẻ hiểu như thế này, người hiểu như 
thế khác nên chúng tôi không có quyền phê phán, chỉ trích sự hiểu biết của quý 
Vị. 

Chúng tôi viết ra đây là viết ra một sự thật để chia sẻ sự hiểu biết cùng 
quý vị chớ chúng tôi đâu dám làm thầy quý vị, xin quý vị hiểu và tha thứ cho. 


Kính ghi 
Trửơng Lao Thích Thông Lạc 


⁄ 
kề 


hộ 


Linh Hồn Không Có 


LỜI NÓI ĐẦU 
Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ để mọi người 
không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay. 


Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình 
thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người 
không thể làm sao hiểu nổi. 


Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu 
thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người 
biết: Linh hôn có hay là không. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là 
một ẩn số. 


Nhưng gần đây có một tác phẩm ra đời: "Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác” 
do Bác sĩ Brian L.Weiss tác giả, Vương Thị Minh Tâm chuyển ra Việt ngữ. 


Theo tập sách này chúng tôi nghĩ cần phải chỉnh đốn, vì nó chẳng giúp gì 
cho tri thức con người biết thêm những điều mới lạ mà chỉ nhai lại tư tưởng của 
những người lạc hậu, mê tín ngày xưa. 


Nếu bảo rằng linh hồn có nhiều thể xác, vậy linh hồn có một hình dáng 
không phải là hình dáng con người mà là hình dáng của nước, của không khí, 
như vậy nước và không khí không có hình dáng. Vậy xin quý vị hãy xác định cho 
chúng tôi biết, nếu xác định không được thì xin quý vị hãy rút lại lời phát ngôn 
bừa bãi: "Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác. ” 


Chính vì tin có linh hôn nên con người đã trở thành những người mê tín, 
mù quáng, hiểu biết không sâu sắc. Do mê tín mù quáng, sự hiểu biết không 
sâu sắc nên việc thờ cúng ông bà, tổ tiên trong gia đình trở nên tư tưởng lạc hậu 
từ đời này truyền đến đời khác, y như một khuôn đúc. Nhất là trong gia đình có 
người chết thì chẳng biết làm sao cho đúng với tinh thần đạo đức ân nghĩa của 
truyền thống dân tộc Việt Nam. 


Khi có người chết họ chỉ biết mời quý thầy trong các chùa Đại Thừa đến rồi 
giao phó cho họ tẩm liệm và chỉ biết làm theo sự sai bảo. Cho nên việc ma chay 
trong các chùa hiện giờ đều chịu ảnh hưởng mê tín của Phật giáo Trung Quốc. 
Các sư thầy Phật giáo Trung Quốc dạy làm sao thì các sư thầy Phật giáo Việt 
Nam cũng làm vậy, không có cái gì sai khác, chỉ có cái tên là Phật giáo Việt 
Nam. 

Ngay cả Thiên Tông cũng rập khuôn của Trung Quốc rồi đặt cho cái tên rất 
kêu "Thiên Trúc Lâm Yên Tử”, nhưng Thiên Trúc Lâm Yên Tử không có pháp 
môn thiên nào của Việt Nam cả. Xin quý vị nghiên cứu lại xem. 


Phật giáo Trung Quốc không phải là của Phật giáo chánh tông bắt đầu từ 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Nếu chúng ta không lầm thì Phật giáo Trung Quốc mang hai dòng tư 
tưởng: 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


1- Phật giáo Tịnh Độ Tông mang tư tưởng của Khổng giáo mê tín, thờ 
cúng, bái lạy tứ phương, trời đất, quỷ thần, ma quái v.v... 


2- Phật giáo Thiên Tông mang tư tưởng Lão giáo, lấy vô vi làm sự sống 
nên diệt trừ ý thức. 

Phật giáo Việt Nam và Thiên Tông Việt Nam không có pháp môn nào là 
của Việt Nam cả, chỉ có mang cái tên nghe rất Việt Nam, nhưng giáo pháp và tư 
tưởng hoàn toàn của người Trung Quốc. Một bằng chứng cụ thể, hiển nhiên, 
không thể chối cãi. Khi có người chết làm ma chay thì Phật giáo Việt Nam và 
Thiên Tông Việt Nam chỉ biết tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu, cầu an, làm tuần, 
làm tự theo nghi thức kinh sách Đại thừa và rập khuôn theo Phật giáo Trung 
Quốc không sai một chữ, nhưng quý sư thầy Việt Nam không biết đó là một việc 
làm mù quáng, mê tín, lạc hậu tự bao đời của người Trung Quốc đã truyền sang 
qua Việt Nam. 


Người Trung Quốc đã khôn khéo truyền sang qua Việt Nam và hướng dẫn 
dân tộc Việt Nam thành ra một tệ nạn mê tín làm hao tài tốn của của dân tộc 
Việt Nam rất nhiều. Đó là Trung Quốc dùng tư tưởng mê tín, lạc hậu để đánh đổ 
tư tưởng tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam. 


Kẻ ngoại bang xâm lược nào cũng rất sợ những tư tưởng tự lực, tự cường 
của dân tộc Việt Nam nên khi chúng xâm chiếm nước ta và đặt nền thống trị 
đều khuyến khích dạy dân tộc ta những điêu mê tín, lạc hậu khiến cho dân tộc 
ta ngu sỉ, nhờ ngu si nên chúng dễ bê cai trị lâu dài. 


Những tư tưởng văn hóa mê tín, lạc hậu làm hao tốn tiên bạc của dân tộc 
ta một cách nhảm nhí chẳng ích lợi thiết thực gì cho người đã chết cũng như 
người còn sống. 


Bởi vậy người Trung Quốc rất khôn ngoan, chúng suy nghĩ đặt nền cai trị 
do vua quan nắm quyền hành thì không bằng cai trị tư tưởng văn hóa. Dù chúng 
bị dân tộc ta đuổi ra khỏi bờ cõi, nhưng tư tưởng văn hóa của chúng vẫn cai trị 
tư tưởng văn hóa dân tộc Việt Nam mãi mãi. Điêu này có lễ ai cũng thấy. 


Đây là đem tư tưởng văn hóa mê tín cai trị dân tộc ta với ý đồ duy trì 
chính sách cai trị ngu dân lâu dài làm cho dân tộc ta nghèo đói vì phung phí tiên 
bạc một cách vô ích. 


Phật giáo Việt Nam và Thiên Tông Việt Nam không biết sáng tạo một 
đường lối tu tập riêng của người Việt Nam chỉ nhai lại cặn bã của Phật giáo 
Trung Quốc nhưng lại tự vỗ ngực xưng tên Thiên Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. 


Chỗ nầy chúng tôi xin nhắc lại quý vị rõ. Trong đời có những điều làm tốt 
thì phải được ca ngợi khen tặng, nhưng có những điêu làm không tốt thì phải nói 
thằng để sửa lại cho tốt, dù là một nhà vua như vua Trần Nhân Tôn. Một nhà 
vua trị nước rất anh minh, nhưng vê tôn giáo Thiên Trúc Lâm Yên Tử thì không 
có gì mới mẻ của Việt Nam, chỉ là chấp vá của hai dòng tư tưởng của Phật giáo 
Trung Quốc: Tịnh Độ Tông và ThiênTông. Phật giáo Việt Nam đang bị nô lệ tư 
tưởng của Phật giáo Trung Quốc mà không biết, thật là đau lòng. 


Linh Hồn Không Có 


Cho nên dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử chẳng có gì của người Việt Nam cả. 


Một ông vua đánh dẹp giặc Trung Quốc rất giỏi, nhưng vê mặt tư tưởng 
Phật giáo lại rất dở, bị ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo của người Trung Quốc mà 
không biết lại còn cho đó là của Việt Nam, thật là đau lòng. Phải không quý vị? 

Ở đây chúng tôi muốn nói ở Việt Nam có một dòng thiền nổi tiếng nhất mà 
lại đi theo lối mòn của Phật giáo Trung Quốc mê tín, lạc lậu, cúng bái, lạy sám 
hối v.v... Vậy cúng bái, lạy sám hối có tiêu tội không? 

Vậy cướp của giết người rôi cúng bái và lạy sám hối là không ở tù à! 

Pháp luật Nhà nước được đặt ra là để bảo vệ sinh mạng và tài sản của mọi 
công dân nên kẻ nào vi phạm vào pháp luật của Nhà nước đều phải ngồi tù. 

Cho nên sự cúng bái và sám hối cho tiêu tội là mù quáng, mê tín, là lừa 
đảo người, nhất là kinh sách phát triên xây dựng một thế giới siêu hình có đầy 
đủ linh hồn của người chết, dù cả trăm năm hay cả ngàn năm vẫn còn ngôi trên 
bàn thờ trong các chùa. 


Tin có linh hồn mà không giải thích được, đó là mù quáng, mê tín, ngu 
ngốc, lạc hậu v.v... 


Chúng ta không trách những người bình dân ít học, vì họ không đủ kiến 
thức khoa học hiểu biết nên những việc làm của họ còn mê tín, lạc hậu là chỉ 
theo sự truyền thừa của người xưa, truyên thừa sao họ làm vậy, vì thế họ tin có 
linh hôn là chịu ảnh hưởng của người xưa. 


Điêu đáng trách ở đây là trách những người có học thức mà lại tin có linh 
hồn. Khi tin có linh hồn sao quý vị không chứng minh linh hồn một cách cụ thể. 
Nếu chưa chứng minh được thì đừng vội tin. 


Tình cảm con người thật là sâu sắc, nếu linh hồn có thật thì người sống và 
người chết sẽ được gắn liền với nhau bởi tình cảm yêu thương. Còn ngược lại 
linh hồn không có mà người sống cứ gắn liền với người chết thì đó là sống trong 
ảo tưởng. Những người sống trong ảo tưởng là những người không có trí tuệ 
sáng suốt, họ giống như một cái máy biết làm với sự điều khiển của người khác. 
Bởi vậy, giặc thường cai trị một đất nước nào chúng đều đem chánh sách ngu 
dân dạy cho dân nước đó tức là dạy những điêu mê tín. Cho nên tin có linh hồn 
là do bị đường lối chánh sách ngu dân của Phật giáo Trung Quốc. 


Bởi vậy, chúng ta chưa nhận định được linh hồn có hay không thì đừng vội 
đặt lòng yêu thương, vì đặt lòng yêu thương như vậy không đúng chỗ. Đặt lòng 
yêu thương không đúng chỗ thường tự làm khổ mình, tự làm hao tốn công sức 
và tiên của bằng mồ hôi nước mắt của mình. Bởi thế gian này người ta tiêu phí 
về sự cúng kiếng cho những linh hồn người chết một cách nhảm nhí chẳng ích 
lợi thiết thực cho người đã chết. 

Hiện giờ chúng ta thấy mọi người từ những người bình dân đến những 
người có trình độ học thức đều bị ảnh hưởng mê tín của người Trung Quấc, vì cả 
ngàn năm cai trị Đất nước chúng ta, nên ít có người nào không chịu ảnh hưởng. 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


Vì thế việc cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã ở khắp nơi trong nước, không có 
nơi đâu là không có, 

Những đám làm tuần lớn thì quần áo, xe cộ, nhà cửa làm toàn bằng giấy 
đem đốt một cách phí tiên vô ích quá lớn. Tính ra với số tiên hao tốn tới hẳng tỷ 
bạc mỗi năm. 


Cho nên, ở ngay thủ đô Hà Nội có phố Hàng Mã, nơi bày bán những mặt 
hàng mê tín, thật là đau lòng. Hà Nội một nơi tượng trưng cho nên văn hóa đạo 
đức của dân tộc Việt Nam, thế mà làm ngược lại có một dãy phố Hàng Mã thi 
làm sao chúng ta không đau lòng. Phải không thưa quý vị? 


Sự mê tín, mù quáng, lạc hậu là chánh sách đường lối ngu dân sẽ đánh 
mất giá trị văn hóa đạo đức văn minh tiến bộ của một dân tộc. Khi một đám 
tang đi ngang qua là giấy tiên vàng mã ném đầy đường, làm mất vệ sinh môi 
trường sống. Làm mất vệ sinh môi trường sống như vậy thì làm sao gọi là một 
Đất nước có văn hóa, văn minh tiến bộ được. 


Thật là một phong tục tập quán, mê tín, lạc hậu ngu dân không thể chấp 
nhận được. Vậy mà mọi người vẫn thản nhiên chấp nhận xem đó là một việc mà 
trong nhà ai có người chết cũng phải làm như vậy. Làm sai như vậy mà còn cho 
đó là đúng, và còn lý luận: nếu không rải giấy tiên vàng mã thì những linh hồn 
người chết khác sẽ đeo trên quan tài thì những người khiêng quan tài sẽ khiêng 
không nổi. Xưa người ta khiêng quan tài, còn bây giờ xe hơi khiêng quan tài mà 
bảo rằng khiêng không nổi, luận điệu của người xưa đã lỗi thời. 

Bởi vậy cả một thế giới loài người đang chờ câu trả lời này của các nhà 
khoa học, nhưng đến nay chưa có nhà khoa học nào dám khẳng định "có linh 
hồn“ hay là “không có linh hồn”. 


Nếu linh hồn thật sự không có thì từ xưa đến nay người ta đã sống trong 
mù quáng, tin vào một trạng thái hiện tượng không lý giải mà vẫn cứ phải tin, 
lòng tin từ những người bình dân ít học đến những người đã được trang bị kiến 
thức trên đại học, kiến thức khoa học hiện đại, có đầy đủ những cấp bằng tiến 
sĩ, thạc sĩ v.v... Khi đứng trước những trạng thái hiện tượng siêu hình thì các 
ngài cũng đành im lặng, chứ không dám phủ nhận. Thật là kiến thức con người 
còn quá kém hiểu biết nên làm sao dám nói thẳng. 


Bởi vì những hiện tượng siêu hình đang xảy ra hằng ngày mà họ là những 
người đã trực tiếp chứng kiến trên thực tế khi tiếp xúc với các nhà ngoại cảm 
v.v..Do đó họ chẳng có ý kiến gì, vì khả năng hiểu biết của họ còn quá kém 
chưa xác định linh hồn là cái gì? 


Trong sách chúng tôi thường hay nhắc đến những tên người có những 
trạng thái tâm linh như cháu Bích Hằng, anh Nhã, anh Liên ....để làm bằng 
chứng khi chúng tôi giải trình những tâm linh ấy khiến cho mọi người dễ hiểu 
biết hơn, chớ không phải chúng tôi nêu tên những người ấy là có ý bài bác 
chống trái, chê họ, trong khi họ làm lợi ích cho xã hội thì chúng tôi phải biết ơn 
họ rất nhiều. 


10 


Linh Hồn Không Có 


Theo truyên thống lâu đời từ khi có con người xuất hiện trên hành tinh này 
thì thuyết vê linh hồn đã có mặt, mặc dù chưa có người nào đã xác định linh hôn 
như thế nào một cách thực tế và cụ thể. 


Đến ngày nay kiến thức về khoa học đã được trang bị cho mọi người khắp 
nơi, thế mà mọi người không khám phá ra được nên họ vân còn tin có linh hồn. 
Theo truyên thuyết họ không những tin mỗi người có một linh hồn mà còn tin là 
có ba hồn chín vía hay ba hồn bảy vía. Ba hồn chín vía hay bảy vía đó là một 
truyền thuyết của ông bà chúng ta từ xa xưa truyền thừa lại cho con cháu đến 
ngày hôm nay. 


Sau khi tu hành xong, nhập các tầng thiền định của Phật giáo để đi tìm 
thế giới siêu hình nhưng không thấy, vì thế cuối cùng chúng tôi dùng tuệ Tam 
Minh quan sát khắp nơi trong vũ trụ nhưng lại cũng không tìm thấy linh hồn 
người chết mà chỉ thấy toàn là những từ trường từ những hành động, hình ảnh 
và âm thanh của người chết còn lưu lại trong không gian mà thôi. 


Do sự quan sát này chúng tôi quả quyết và xác định thế giới siêu hình 
không có tức là không có sự sống sau khi chết và như vậy linh hồn cũng không 
có như mọi người từ xưa đến nay đã nghĩ tưởng. 


Khi Đức Phật tu hành chứng đạo xong, Ngài đã tuyên bố: “Ba mươi ba cõi 
Trời là tưởng tri chớ không phải liễu tri. “ 

Lời dạy này rất trùng hợp với sự quan sát của chúng tôi nên chúng tôi dám 
khẳng định: "Linh hồn không có” để giúp cho mọi người thoát ra mọi sự hiểu 
biết mơ hồ, trừu tượng, mù quáng, mê tín, lạc hậu. Tuy xác định linh hôn không 
có, nhưng quý vị tin hay không tin là quyền của quý vị, chớ chúng tôi không có 
quyền bắt buộc ai tin cả. 


Luật pháp Nhà nước đã quy định rất rõ quyền tự do tín ngưỡng của mỗi 
công dân. Nhưng chúng tôi là một công dân trong nước đều có quyền phát biểu 
những ý kiến của mình để góp sức cùng mọi người xây dựng một nền văn hóa 
đạo đức văn minh tiến bộ của nước nhà, khiến cho nên văn hóa văn minh của 
dân tộc Việt Nam không chịu ảnh văn hóa, mê tín, lạc hậu của ngước ngoài. 

Khi nhận được tài liệu "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn.” 
Chúng tôi mượn bài này và chỉ thẳng cho mọi người biết những hiện tượng xảy 
ra mà mọi người cho là linh hồn nhập vào thân xác con người, đó chẳng qua chỉ 
là tưởng thức của con người tạo dựng lên, xin mời quý vị hãy đọc “Linh Hồn 
Không Có“ thì sẽ rõ. 

Kính ghi 
Trưởng Lão Thích Thông Lạc 


lãi 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


w' 
‹ 


— 


_ TNNN” THHẾP DIMG 


Một vâng trăng, một cành tre đâu phải là thế giới của những linh hồn 
người chết, mà là một đêm trăng mát mẻ cho những ai biết sống trong tâm hồn: 
"bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.” 


12 


Linh Hồn Không Có 


THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ 


Vào ngày 17 tháng 6 năm 2000 chúng tôi nhận được một tài liệu nói về 
thế giới siêu hình. Sau khi đọc xong, chúng tôi thấy: nếu tài liệu này được phổ 
biến rộng ra thì sự mê tín của mọi người sẽ tăng lên gấp bội, vì họ tin chắc rằng 
linh hôn con người hoàn toàn có thật và thế giới siêu hình không phải còn là thế 
giới ảo tưởng nữa. Nếu con người tin tưởng như vậy thì thế gian này sẽ không 
bao giờ xây dựng nền đạo đức nhân bản - nhân quả được. Nên đạo đức nhân 
bản - nhân quả nếu không xây dựng được thì con người sẽ tự làm khổ mình, khổ 
người và thế gian này sẽ không bao giờ chấm dứt sự xung đột và chiến tranh. 


Vì am tường Chánh Phật Pháp nên chúng tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề này 
để mọi người nhận ra người chết không có linh hồn tồn tại, vì thế không có thế 
giới siêu hình để mọi người cầu cúng, bái lạy. Muốn cho thế giới siêu hình không 
còn ngự trị trong lòng mọi người thì chỉ còn cách làm cho mọi người hiểu linh 
hồn không có. 

Và mọi người có hiểu biết như vậy thì mới mong đập vỡ thế giới siêu hình, 
còn nếu mọi người không cần hiểu biết lời nói của mình thì tự họ phải gánh chịu 
mọi sự ngu ngốc, mù quáng, điêu đó làm cho họ hao tốn công sức và tiên của. 

Muốn làm lợi ích cho mọi người đâu phải việc dễ làm, nếu họ chịu nghe thì 
không khó, còn ngược lại muốn xóa bỏ tư tưởng tin có linh hôn đã ăn sâu vào 
tâm não con người thì đó là việc làm vạn lần khó, nhưng thấy khó mà bỏ cuộc là 
người không bên chí, không kiên cường, gan dạ, hèn nhát, yếu đuối. 


Linh hôn thật sự không có, nhưng muốn làm sáng tỏ vấn đề này thì chỉ có 
những người tu hành chứng tâm Vô Lậu, nhập Tứ Thánh Định và có đầy đủ trí 
tuệ Tam Minh thì mới đủ khả năng giải thích và khẳng định *Linh Hồn không 
Có.” 

Biết rằng chúng ta nói sự thật, nhưng chưa chắc họ đã nghe theo, vì tư 
tưởng của họ đã ăn sâu theo truyền thuyết siêu hình từ dòng họ tổ tiên bao đời. 
Cho nên, khi chối bỏ thế giới siêu hình thì coi chừng không thuyết phục được 
mọi người mà còn bị mọi người phản bác, chống lại. 


Hầu hết từ xưa đến nay mọi người ai cũng tin rằng: con người tuy chết 
mất nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại mãi mãi. Sự hiểu biết này được truyền thừa 
từ khi có loài người cho đến ngày nay. Vì thế thuyết linh hồn rất khó bỏ, mặc dù 
hiện giờ mọi người được trang bị kiến thức khoa học nên họ cũng biết mình hiểu 
về linh hồn không đúng, nhưng bỏ thì chưa bỏ được. 

Muốn xác định linh hôn không có thì điêu quan trọng là chúng ta phải xác 
định về tôn giáo từ đâu có? 

Tôn giáo có là do con người tạo ra chớ tôn giáo đâu có sẵn trước khi có 
con người? 


Làm sao xác định các tôn giáo có trước con người hay có sau con người. 
Đó là một vấn đề rất quan trọng. 


13 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Về vấn đề này chúng ta khẳng định tôn giáo có là do từ con người dựng 
lên. Cho nên con người sinh ra các tôn giáo, chớ không phải tôn giáo sinh ra con 
người, vì thế các tôn giáo ra đời cũng dựa vào thuyết linh hồn của con người mà 
xây dựng thế giới siêu hình, nên mới có Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Chúa Trời, 
Phật, Thánh, Tiên, Thần hoàng, Thổ địa, quỷ, ma v.v... Tất cả những đấng này 
đều do con người tưởng tượng đặt ra. Đặt ra các đấng này để làm gì? 


Đứng trước vũ trụ rừng núi, sông hồ, biển cả hùng vĩ, bao la, còn con 
người chỉ là những con vật nhỏ bé tí ti, cho nên con người luôn luôn khiếp đảm, 
run sợ trước sự tàn phá hoạt động của vũ trụ. 


Do sự khiếp đảm, run sợ mà con người mới dựng lên các đấng vĩ đại này 
để dựa lưng vào đó an ủi tinh thần, khi mưa to, gió bão, khi sấm sét chớp văng 
hoặc khi hữu sự gặp tai nạn này hay bệnh tật kia thì chỉ còn biết đãnh lễ, cúng 
bái, cầu khẩn các đãng gia hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. 


Cũng như khi có những người thân mất thì tình thương ấy họ đặt vào chỗ 
cầu siêu cho những linh hồn được siêu thoát về cối Trời, cối Phật. Đó là những 
ước mong để thực hiện lòng thương yêu của mình với những người thân đã mất. 
Từ lòng yêu thương đó đã biến họ sống trong ảo tưởng có linh hồn. Vì sống 
trong ảo tưởng có linh hôn mà họ đã trở thành những người sống mù quáng, mê 
tín, lạc hậu. 


Có một số người khôn ngoan lợi dụng lòng mê tín mù quáng này dựng lên 
các tôn giáo và các giáo phái rồi viết ra những kinh sách, dạy về pháp tu, phần 
nhiều các pháp môn này tu tập ức chế ý thức đi ngược lại giáo lý của Phật giáo. 
Bởi giáo lý của Phật giáo dạy con người làm chủ sự sống chết bằng ý thức: "Y 
làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” tức là dùng ý thức để ly dục ly ác 
pháp khiến cho tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. 


Còn ngược lại những kinh sách này dạy cầu tha lực nên thường tụng niệm 
cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần, cầu siêu, câu an, cầu hồn v.v... Khi truyền bá 
những kinh sách này khắp mọi nơi, hướng dẫn mọi người sống trong ảo tưởng, 
vì thế khi tất cả mọi người đã tin vào kinh sách này thì họ đã trở thành những 
tín đồ ngoan đạo thường sống trong ảo tưởng siêu hình. 


Từ khi có những kinh sách này thì con người được hướng dẫn tụng niệm, 
cúng tế, cầu siêu, cầu an, đốt tiên vàng mã. Nhưng những kinh sách này đã 
biến con người vốn mê tín lại càng mê tín hơn, vốn tin có linh hồn lại càng tin có 
linh hồn nhiều hơn. 


Do sự việc này chúng tôi thắn thẳng xác định các tôn giáo là do con người 
sinh ra, nên nó bị ảnh hưởng truyền thuyết của con người vê linh hồn. Anh 
hưởng truyền thuyết của con người về linh hồn nên tôn giáo mới tạo dựng cảnh 
giới ảo tưởng thiên đàng, địa ngục, nơi mà linh hôn thường trú ngụ. Tạo dựng ra 
tôn giáo là mục đích làm chỗ dựa để cho lòng tin về linh hồn vững chắc hơn. 


Trong thời Đức Phật có lục sư ngoại đạo đã xây dựng thành ba mươi ba cối 
Trời mà mọi người cứ theo truyền thuyết ấy mà tin tưởng cho là có thật nên việc 
mê tín càng ngày càng phát triển. Mãi cho đến khi Đức Phật ra đời, Ngài tự tu, 


14 


Linh Hồn Không Có 


thực chứng nên không bị ảnh hưởng giáo pháp của ngoại đạo. Vì thế sau khi tu 
chứng xong, Ngài dùng trí tuệ tam minh quan sát vũ trụ không thấy có một thế 
giới siêu hình nào cả, nên Ngài tuyên bố: "Ba mươi ba cõi Trời là cối tưởng 
trí chớ không phải liễu tri.“ Lời tuyên bố của Ngài làm chấn động các tôn giáo 
cả thế giới, vì các tôn giáo không có một tôn giáo nào mà không có dựng cối 
siêu hình. 

Hiện giờ tuy rằng mọi người vẫn tin có linh hồn nhưng không ai dám phủ 
nhận lời Đức Phật dạy là sai. Lời dạy của Đức Phật tuy nhẹ nhàng nhưng đã làm 
đảo lộn sự hiểu biết của loài người. 

Dưới đây là một bài viết ghi lại sự tìm kiếm hài cốt của một nữ du kích 
trong thời kỳ chống giặc Pháp. Bài viết tìm hài cốt liệt sĩ là nói lên những điều 
mắt thấy, tai nghe mà chính những nhà khoa học đã chứng kiến trên bước 
đường tìm hài cốt của những liệt sĩ nhưng không sao giải thích được, qua những 
việc làm của các nhà ngoại cảm. 


Khi chúng ta chưa xác định được có linh hồn hay không, thì chúng ta cần 
phải nêu lên câu hỏi: "Phải chăng con người có sự sống sau khi chết?” 


Một câu hỏi được đặt ra, nếu ai hiểu như thế nào thì xin trả lời cho chúng 
tôi biết để chúng ta cùng nhau xây dựng một nền văn hóa đạo đức Việt Nam tốt 
đẹp hơn mà không còn bị ảnh hưởng của nền văn hóa mê tín, lạc hậu của Trung 
Quốc từ xưa đã truyền vào đất nước chúng ta. 


Nếu có sự sống sau khi chết thì thế giới siêu hình là có thật. Nhưng có thật 
thì phải chứng minh cụ thể rõ ràng chớ không phải hiểu theo kiểu ông bà chúng 
ta ngày xưa. Ai nói sao là tin như vậy, thời đại chúng ta không cho phép chúng 
ta tin càng tin bừa, tin không cần biết có hay không. 


Nếu vội vàng xác định cho những điều ngoại cảm của các nhà ngoại cảm là 
có linh hồn người chết thật, thì không đủ tính cách khoa học minh chứng cụ thể 
rõ ràng để thuyết phục lòng tin của mọi người. 


Cho nên hiện giờ mọi người dù tin có linh hồn nhưng vẫn chưa tin hẳn, sự 
hiểu biết của họ còn bán tin bán nghi với câu hỏi: "Linh hồn có hay không?” 

Hiện tượng của những nhà ngoại cảm hiện giờ có rất nhiều. Vậy cái gì hoạt 
động trong người của họ đã biến họ trở thành những nhà ngoại cảm. Chúng ta 
cũng như họ tại sao chúng ta không ngoại cảm như họ được? 


Hay phải chờ một tai nạn nào xảy ra như: Chó dại cần, xe đụng, bệnh tật 
thập tử nhất sinh hay bị điện giật. Nhờ đó những tai nãn này làm cho cơ thể có 
phần thay đổi không còn ở trạng thái bình thường nữa. Do cơ thể có sự thay đổi 
nên mới trở thành nhà ngoại cảm. 


Gần đây một số người đã trở thành những nhà ngoại cảm rất đông, chúng 
ta hãy đọc những câu chuyện Thế Giới Tâm Linh của Trần Nguyễn Lân sưu tâm 
và biên soạn thì quý vị biết rố ngoại cảm. 

Những hiện tượng ngoại cảm phải chứng minh cho được rõ ràng, chớ không 
thể tin linh hồn người chết nhập vào thân xác người khác một cách bừa bãi, nếu 


15 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


chứng minh không được mà vội cho rằng có linh hồn nhập xác người sống thì đó 
cũng là sự mê tín, mù quáng mà từ xưa đến nay ai cũng hiểu như vậy. 


Trong thời đại văn minh khoa học không cho phép chúng ta tin một cách 
bừa bãi thiếu chính xác, không cụ thể, rõ ràng. Nếu chúng ta vội tin như vậy 
chứng tỏ chúng ta chưa trang bị kiến thức khoa học đầy đủ nên còn giãm theo 
lối mòn của ông bà chúng ta ngày xưa. 


Muốn chứng minh làm rõ điều này, vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc bài 
tóm lược: "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn.” 


Bài này nói vê những hiện tượng siêu hình xảy ra chung quanh các nhà 
ngoại cảm đang thực hiện tìm hài cốt liệt sĩ, và chính vì vậy mà Nhà nước ta 
cũng đã chấp nhận cho phép thành lập một cơ quan nghiên cứu Tiêm Nẵng về 
con người. 


Chúng tôi biết chắc Linh Hồn Không Có, nhưng vì có những hiện tượng như 
Linh Hồn xuất hiện, nên giải thích như thế nào họ cũng không chịu nghe. 


Họ đâu biết rằng trong thân con người còn có một Tưởng Thức thường hoạt 
động khi Y Thức dừng nghỉ không làm việc. Cho nên những hiện tượng Linh Hồn 
xuất hiện tức là Tưởng Thức xuất hiện, Những hiện tượng này xảy ra mà từ xưa 
đến nay không ai lý giải được. Do lý giải không được nên cho đó là Linh Hồn. 


Khi lý trí không lý giải được thì lý trí không đứng vững. Không đứng vững 
thì tâm sinh lý sẽ hướng về thế giới siêu hình. Tâm sinh lý hướng về thế giới siêu 
hình tức là tâm hướng về tưởng thức. Các nhà ngoại cảm là những người lý trí 
không còn đứng vững trên tâm lý nên tưởng thức của họ hoạt động, từ đó họ 
không còn làm chủ thân tâm mình khi tưởng thức hoạt động. 


Vì thế họ không còn là con người bình thường. Họ vừa nói chuyện với chúng 
ta rất tự nhiên, bình thường nhưng chỉ cần rung tay chân hoặc thân giao động 
thì ngay đó là tưởng thức của họ hoạt động liên hoặc khi chủ nhà muốn cầu hồn 
người chết thì miệng họ chỉ cần lâm râm khấn vái tên tuổi người chết là ngay đó 
tưởng thức của họ cũng hoạt động liên. Lúc bấy giờ họ nói hay làm đều theo 
tưởng thức của họ mà mọi người bên ngoài không biết nên gọi là Linh Hồn người 
chết nhập. Những hiện tượng tưởng thức giao cảm các từ trường hình ảnh và âm 
thanh của người chết còn lưu lại trong không gian, mà mọi người không hiểu sự 
việc này, nên đã hiểu lầm tin là có thế giới siêu hình thật. 

Tưởng thức hoạt động dưới nhiều dạng: 


1- Ngủ chiêm bao 
2- Mí mắt giựt 

3- Tim hồi hộp 
4- Lên đồng 

5- Nhập xác 

6- Sắc tưởng 

7- Thinh tưởng 

8- Hương tưởng 


16 


Linh Hồn Không Có 


9- Vị tưởng 
10- Giao cảm tưởng 


Tưởng của những nhà ngoại cảm hoạt động dưới hai dạng nhập xác và 
giao cảm. Nhưng những người không biết cho đó là Tâm Linh, cho đó là Linh 
Hôn người chết nhập. 

Tóm lại câu chuyện "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn” đã 
khiến cho mọi người đang phân vân giữa khoa học và tâm linh, vì khoa học 
không xác định được linh hồn có hay không. 


Hiện giờ câu chuyện các nhà ngoại cảm tìm hài sốt liệt sĩ đã làm cho mọi 
người cũng như một số các nhà khoa học tuy không chấp nhận nhưng cũng 
không dám phủ nhận linh hôn không có. 


Tại sao người ta không sáng suốt dùng lý trí của mình để xác minh những 
điều còn nghi vấn mà cứ vội nghe đầu là tin đó, tin một cách mù quáng, không 
chịu tư duy suy nghĩ trong thân con người có bao nhiêu thức? 


Mỗi thức làm một phận sự gì? 


Những người có trình độ kiến thức học vấn cao mà không hiểu trong thân 
con người có bao nhiêu thức đang hoạt động. 


Sao các ông không tự đặt ra câu hỏi. Tại sao con người ngủ lại chiêm bao? 
Chiêm bao là cái thức gì trong thân con người mà khi ngủ mới có chiêm 
bao? Còn cái thức nào không chiêm bao? 


Hằng ngày chúng ta sống với ý thức. Vậy ý thức có chiêm bao được 
không?. 


Tại sao có khi ngủ lại bị chiêm bao? 
Tại sao có khi ngủ lại không bị chiêm bao? 


Vậy cái thức nào hoạt động trong giấc chiêm bao và cái thức nào hoạt 
động không chiêm bao? 


Ban ngày con người hoạt động làm việc này, việc khác vì cuộc sống, 
nhưng ban đêm đi ngủ lại bị chiêm bao. Vậy chiêm bao có phải là linh hôn của 
chúng ta xuất ra hoạt động không? 


Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì chúng ta thấy rất rõ trong thân chúng ta có 
nhiều cái thức, chớ không phải chỉ có một cái thức. Phần đông chúng ta lầm 
tưởng chiêm bao là do khi chúng ta ngủ nên linh hồn xuất ra đi gặp các linh hồn 
của những người khác. 


Nhưng trong chiêm bao gặp những linh hôn của những người khác thì lúc 
bấy giờ những người khác cũng đang ngủ chiêm bao như chúng ta và linh hồn 
của họ cũng xuất ra gặp linh hồn chúng ta. Và khi tỉnh giấc chiêm bao chúng ta 
đến gặp họ và hỏi ra thì họ ngủ không có chiêm bao và cũng không gặp linh hồn 
chúng ta. Như vậy trong giấc ngủ có chiêm bao không phải là những linh hồn 
người khác gặp chúng ta mà do tưởng thức của chúng ta tạo ra hình ảnh của họ. 


17 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


Do sự suy tư này chúng ta xác định con người không có linh hồn. Linh hồn 
là một sự tưởng tượng của người xưa đặt ra và truyền lại, chớ thật sự đạo Phật 
đã xác định con người không có linh hồn. Bởi vậy trong con người có nhiều cái 
thức: 


I- Cái biết thứ nhất: Hằng ngày chúng ta đang chung đụng và giao tiếp 
với mọi người bằng sáu cái thức: 

1- Cái thức của mắt. 

2- Cái thức của tai. 

3- Cái thức của mũi. 

4- Cái thức của miệng. 

5- Cái thức của thân. 

6- Cái thức của ý. 

Sáu cái thức này thường làm việc trong cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta nên nó tạo ra biết bao nhiêu điều thiện và cũng biết bao nhiêu điều ác. Do từ 
hành động thân, miệng, ý của chúng ta tạo ra những điều thiện và cũng tạo ra 
những điều ác, nên hằng ngày chúng ta thường thọ chịu quả khổ vui từ đời này 
sang đời khác và mãi mãi muôn đời, muôn kiếp. 

II- Cái biết thứ hai: là cái biết làm việc trong giấc ngủ khi ngủ chiêm 
bao, cái biết ấy là tưởng thức nên khi giựt mình thức dậy thì chỉ còn là những 
hình bóng ảo tưởng mà thôi. 

Qua sự tư duy suy xét này chúng ta tự đặt câu hỏi: Có phải chăng linh hôn 
hoạt động trong giấc chiêm bao? 


Không đâu quý vị ạ! Quý vị đã lầm, trong thân chúng ta gồm có ba cái 
biết: 

1- Cái biết thứ nhất là cái biết của sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý. 

2- Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng thức trong khi nằm mộng. 


3- Cái biết thứ ba là cái biết của người tu chứng đạo gọi là Tam 
Minh. 


Ba cái biết này đang xử dụng các cảm thọ và các hành động trong thân 
tâm của chúng ta. Như vậy trong thân chúng ta có năm phần hợp chung nhau 
để làm việc mà mọi người gọi là Cơ thể con người. 


Cho nên Cơ Thể con người gồm có năm phần: 


. Sắc uẩn. 

. Thọ uẩn. 

. Tưởng uẩn. 
. Hành uẩn. 
. Thức uẩn. 


Trong thân này có năm uẩn chỉ cần dừng một uẩn không làm việc thì Cơ 
Thể bất động. Bởi Cơ Thể con người như một bộ máy có năm bánh xe đang hoạt 


ƠI + C)}`2 


18 


Linh Hồn Không Có 


động, nếu có một bánh xe nào ngưng thì toàn bộ các bánh xe khác đều bị 
ngưng. 


Tuy nhiên chúng ta đang ngủ không phải cơ thể chúng ta ngưng hoạt động 
mà nó đang hoạt động trong sự im lặng bất động nghỉ ngơi của nó. 


Chúng tôi xin nhắc lại năm bộ phận trên thân gồm có: 

1. Sắc uẩn (toàn khối của thân). 

2. Thọ uẩn (những cảm thọ của sáu căn (thân) và tưởng). 

3. Tưởng uẩn (cái thức trong giấc chiêm bao, cái biết của các nhà ngoại 
cảm mà người đời không biết gọi là linh hôn hay còn gọi là tâm linh). 

4. Hành uẩn (những sự hoạt động của sáu căn và tưởng thức). 

5. Thức uẩn là cái biết của người tu chứng đạo. 


Trong thân của một người thì có đủ năm uẩn này. Nhưng theo Phật giáo 
một người chết thì năm uẩn này không còn một uẩn nào cả, vì thế từ xưa đến 
nay người ta cứ lầm tưởng người chết còn có linh hồn sống mãi. Vậy linh hồn ở 
chất liệu nào đây? Câu hỏi này khó có ai trả lời được, mà đã không trả lời được 
thì đừng có tin linh hôn có thật mà hãy tin theo lời Phật dạy: "Con Người Không 
Có Linh Hồn, Khi Chết Thì Tứ Đại Trả Vê Cho Tứ Đại.” 


ee 


NƠI XUẤT PHÁT THẾ GIỚI SIỀU HÌNH 


Sau khi đọc bài viết "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn", trong 
bài viết này đoạn cuối chúng tôi thấy có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho 
Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người qua tựa đề "Khám Phá Sự Bí 
An." 

Theo nhận xét của chúng tôi, những hiện tượng đã xảy ra trong các chuyến 
đi tìm hài cốt của các nhà ngoại cảm thì Trung Tâm Nghiên Cứu Tìm Nẵng và 
tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được, trừ 
ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con 
người thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện 
tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma cũng như làm thông 
dịch lại cho chúng ta biết. 


Đọc qua những câu hỏi trong bài này chúng tôi thấy đây là những câu hỏi 
của mọi người, chứ không riêng gì của ai cả. Những câu hỏi này chỉ là đại diện 
cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ dày vò tâm tư mà không thể 
giải đáp được. 

Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý vị hiểu biết một 
cách rành rẽ về những hiện tượng này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tin hay 
không tin đó là quyền của quý vị. Chúng tôi ước rằng phải chi có được nhiều 
người cùng hiểu biết như chúng tôi, thì chắc chắn quý vị sẽ dễ dàng tin hơn, vì ở 


19 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


đời người ta sống theo xu hướng đông người chớ ít ai chịu khó moi lý trí hiểu 
biết tường tận rồi mới tin. 

Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này, chúng tôi xin có 
những lời khuyên quý bạn: "Trong cuộc sống của con người điều quan trọng và 
cần nhất là đạo đức, nếu con người sống không đạo đức thì thế gian này tràn 
đầy những đau khổ. Cho nên cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận.” 

Chúng ta ai cũng biết nếu thế giới siêu hình có thật thì nó tác động vào 
cuộc sống của loài người hoàn toàn không còn đạo đức. 

Quý vị cứ suy ngẫm: khi con cái giết người, cướp của người khác bị công an 
bắt tù tội. Nếu linh hồn cha mẹ còn tồn tại có thật như mọi người đã nghĩ thì 
lòng yêu thương con cái của cha mẹ có thể làm ngơ được không? 


Nếu thương con cái thì phải gia hộ cho nó thoát khỏi vòng tù tội, lao lý. Và 
việc làm như vậy có phải phi đạo đức không? 


Cho nên, nếu linh hồn có thật thì đó là một tai họa rất lớn cho loài người, 
trong thế gian này pháp luật của Nhà nước đặt ra còn có ý nghĩa gì. Phải không 
thưa quý vị? 


Ví như con cháu của chúng ta làm những điều tội lỗi, phạm pháp luật, bị tù 
tội về tội trộm cắp, cướp của, giết người thì linh hồn ông bà cha mẹ nghĩ sao? 
Có giúp cho con cái của mình thoát khỏi cảnh tù tội hay không? Hay để cho nó ở 
tù? 

Hoặc khi con cái gặp tai nạn, bệnh tật v.v... Lúc bấy giờ linh hôn ông bà 
cha mẹ thấy con cháu của mình như vậy, vì thương con cháu nên phải gia hộ 
cho chúng thoát khỏi những tai nạn, tai ương, họa khổ v.v... Những hành động 
giúp đỡ con cái của mình như vậy thì đó là một việc làm phi đạo đức nhân bản - 
nhân quả. Có đúng như vậy không thưa quý vị? 


Nếu những linh hôn này có thù oán với ai thì khiến cho những người thù 
oán với mình bị bệnh đau, hoặc gặp tai nạn này, tai nạn khác. Và việc làm như 
vậy đó là một việc làm phi đạo đức. Có đúng không quý vị? 


Còn nếu thế giới linh hôn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc 
sống của con người thì thế giới linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền 
của của loài người còn sống, trong khi những linh hồn này không làm ra vật 
chất, mà đòi hỏi vật chất thế gian như câu chuyện tìm hài cốt liệt sĩ mà linh hồn 
đòi phải trà nước, thuốc Cáp Tăng, giấy tiên vàng mã, quần áo, nhà cửa, kho 
đụn, xe cộ, ti vi, tủ lạnh v.v... mà nhà ngoại cảm thông dịch lại. Đó có phải thế 
giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức không? Không làm lợi ích cho con người 
mà đòi hưởng thụ. 

Thưa quý vị, chúng tôi đã nhờ sức Tứ Thánh Định của Phật giáo mà biết 
được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra chung quanh 
cuộc sống của chúng ta. Bằng những năng lực nào của con người lưu xuất mà 
làm nên những hiện tượng kỳ lạ này? 


20 


Linh Hồn Không Có 


Sau khi đọc xong bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ”. Cái cảm tưởng đầu tiên của 
chúng tôi là xúc cảm, thương đau cho những người anh, người chị, người em trai 
và người em gái của chúng tôi ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, chiến đấu cho 
quê hương này, đã vì Tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình, cay đẳng rồi hy sinh 
mạng sống của mình cho dân, cho nước, cho Đảng. Để ngày nay chúng ta, 
những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với 
mọi người khắp năm châu. 


Một đất nước bị nô lệ ngoại xâm thì dân nước đó phải chịu khổ biết dường 
nào! Vì nhân quyền không có. Nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương 
máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này. 

Chúng tôi cũng có người em trai tên Lê Văn Tân đã hy sinh trong trận Đồng 
Khởi Tua Hai Tây Ninh, xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng. Sau khi chiến 
tranh chấm dứt thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú, vì thế chúng tôi 
không thể tìm hài cốt em tôi được bằng cách đào nhà nhân dân. 


Tôi thiết nghĩ, xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh 
đất quê hương này, thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, 
yêu quê hương, yêu Tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó. 


Có nhiều người đi tìm hài cốt của những người con, người anh, người chị, 
người em của mình. Họ thương khóc cho những người thân của mình phải chịu 
đựng những cực hình khổ đau nhất đời. 


Trong lúc chiến tranh có những con người cùng màu da thứ tóc, cùng là dân 
tộc Việt Nam, nhưng khi họ làm tay sai cho giặc thì quay lại nỡ nhẫn tâm hành 
hạ những người yêu nước, những người vì dân vì nước. Trong khi những người 
này đem thân mình làm bất cứ một điều gì để đem lại nền độc lập tự do hạnh 
phúc cho toàn dân. 


Trong số những người hung ác hơn loài ác thú này, họ không còn là bản 
chất con người, nên dùng mọi cực hình tra tấn người khác chết đi sống lại quãn 
quại trên tiếng rên la đau thương thảm thiết v.v... nhưng trong số những người 
đó lại có những người giúp đỡ anh em làm cách mạng tận tình như những người 
thân trong gia đình. 


Ngôi nhớ lại những gì đã qua như một tuồng hát trên sân khấu đã làm cho 
chúng tôi trở thành những con người có ý chí, gan dạ, bất khuất dù đứng trước 
một thế lực mạnh nào của ngoại bang cũng không làm lòng chúng tôi lay 
chuyển. 

"Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, hôn thiêng sông núi Việt 
Nam thì có, nhưng linh hồn của môi người dân Việt Nam thì không có. “” 

Cho nên khi người chết thì Nghiệp đi tái sinh luân hồi, chớ không có Linh 
Hồn đi tái sinh. Do Nghiệp tái sinh luân hồi nên không một người nào chọn chỗ 
tái sinh được, vì thế mới có kẻ nghèo, người giàu; mới có kẻ tàn tật, người 
nguyên vẹn; mới có người thông minh kẻ ngu dốt; mới có kẻ câm ngọng, điếc 
mù v.v... 


SÀI 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nếu thật có Linh Hồn thì Linh Hồn không điên dại gì đi chọn chỗ tái sinh làm 
con bò, con chó, con gà, con ngựa, con cá, con tôm v.v... 

Vì thế chúng ta biết chắc Linh Hồn không có và xin mọi người từ đây về sau 
muốn tin một điều gì thì điêu đó phải được xác minh cho rõ ràng, chớ không nên 
nghe đâu tin đó. Chúng ta không phải là những người sống trong các bộ lạc 
ngày xưa nữa, chúng ta là những con người thoát ra khỏi nên văn hóa văn minh 
bộ lạc nguyên thủy lạc hậu xưa kia. 


Một con người lấy lá cây làm một cái đuôi như con chó, con khỉ rồi khom 
xuống nhảy múa ca hát theo tiếng trống tiếng khèn của dân tộc lạc hậu bộ lạc 
trong rừng núi. Vậy mà mọi người cho đó là văn hóa của dân tộc Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam hôm nay sánh vai cùng các nước trên thế giới, vì thế nên 
văn hóa của dân tộc Việt Nam lúc nào cũng cải thiện làm cho càng ngày nó càng 
tốt hơn 


Hôm nay mọi người đã tìm được hài cốt người thân của mình, còn riêng mẹ 
tôi cho đến khi chết mà chẳng biết hài cốt của em tôi đâu, nhưng dù sao Tổ 
quốc đã ghi công và tên họ em tôi trong đài liệt sĩ ở Tua Hai Tây Ninh. 


Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái của chúng tôi đã hy 
sinh thân mình cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có 
người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được 
còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này. 


Thân cát bụi trả về cho cát bụi, miễn thân xác anh chị em vùi trên mảnh 
đất quê hương này cũng là hãnh diện xứng đáng lời Bác Hồ dạy: "Các Vua 
Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. “ 

Còn linh hồn thì sao, có hay là không có? Chúng ta sẽ xác định ở phần sau. 

Chúng tôi mượn bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn" để 
phân tích trả lời vê thế giới linh hồn. Vì vậy chúng tôi cho in cả bài này vào tập 
Đường Về Xứ Phật. Vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường, bất khuất của 
một dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Sau khi những nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ đã làm sống lại cái thế giới 
siêu hình. Vì thế một số người không còn đứng vững trên vị trí khoa học nữa mà 
đã bị đảo lộn tư tưởng. Rồi đây ai cũng nghĩ: sau khi chết còn có sự sống thì tệ 
nạn mê tín, dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiêu hơn nữa, do đó đạo đức lại xuống 
dốc. 

Trong bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn" nêu lên những 
câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mọi người hiểu những điều 
mắt thấy tai nghe mà không thể giải thích được. Những câu hỏi ấy được lấy tên: 
"Khám Phá Sự Bí Ấn." Có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi này là khám phá 
ra sự bí ấn của thế giới siêu hình. 

Đọc bài này chúng tôi cảm thấy vô tình người đặt ra câu hỏi này đã làm 
sống lại thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận, thường 
tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có, 


22 


Linh Hồn Không Có 


nhưng khả năng của khoa học còn phải tiến xa hơn nữa và tiến xa hơn nữa thì 
mới mong khám phá ra những sự bí ẩn này. 


Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan. Do kế 
hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học chưa giải thích được 
thế giới siêu hình nên họ bịa ra nhiều điều mê tín dị đoan để làm tiền tín đồ mà 
không pháp luật nào bắt tội họ được. 


Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt người bất chánh của kinh sách phát 
triển, của các thầy phù thủy, của ông đồng, bà cốt rồi bóng chàng nhảy múa 
mâm vàng lung tung, miệng hát hò giọng cao giọng thấp giống như người hát 
sẩm đi ăn mày ngoài đường phố v.v... Trong khi họ nhảy múa lung tung, miệng 
hát hò rồi tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, bà Chúa Tiên, Chúa Xứ, quỷ 
vương, ma quái, linh hồn cô, cậu về nhập v.v... 


Quý vị cứ suy ngẫm: Có bao giờ Phật, Thánh, Tiên v.v... nhảy múa như vậy 
sao? Thật là một trò lừa đảo mà không ai dám lột mặt nạ của những người buôn 
thánh, bán thần để cho mọi người biết. 


Theo chúng tôi hiểu chỉ có những người mê tín, mù quáng mới không thấy 
sự lừa đảo này chớ những người còn đủ trí sáng suốt thì tà giáo ngoại đạo này 
không thể qua mắt họ được 

Bài viết tìm bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn" là một cái 
cớ để cho những người vô đạo đức thừa "nước đục thả câu" mà phát triển giáo 
pháp mê tín, chẳng hạn như kinh sách phát triển lồng trong khuôn mê tín cúng 
bái cầu siêu, cần an v.v... 

Những loại kinh sách này phát triển thì đạo đức nhân bản - nhân quả làm 
người sẽ mất dần và loài người chỉ còn biết dựa lưng vào thần thánh. 

Hiểu được điều này chúng tôi không thể làm ngơ. Vì ích lợi cho mọi người và vì 
nên đạo đức của con người trên hành tỉnh này, vì thế chúng tôi xin mạo muội 
trả lời những câu hỏi trong bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí An” 
không phải để khám phá những điều bí ẩn mà chỉ nêu lên một sự thật "Thế giới 
linh hôn không có” để đem lại sự lợi ích cho mọi người, không còn bị người 
khác lợi dụng sự chưa hiểu biết vê Linh Hồn. 

e©e« 


LINH HỒN LÀ DO 
TƯỜNG TRTI CUA NGƯỜI CÒN SÔNG 

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất trong bài bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một 
Hành Trình Đầy Bí Ấn”. 

Câu hỏi đã xác định: «Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi 
và chị tôi, cả linh hôn các cụ là người chứng kiến và chôn cất em tôi. Nhà ngoại 
cảm đã nhận dạng được linh hôn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm 
ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy linh hồn phải tồn tại dưới 
một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một 


23 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện 
quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam 
có thể đóng góp gì theo hướng đó?” 


Câu hỏi này rất khó cho các nhà khoa học trả lời, vì linh hôn không có dưới 
dạng vật chất lý học, hóa học, y học, sinh học, quang học, điện tử tinh vi. 


Cách đây 2545 năm có một người đã xác định rằng: *Không Có Thế Giới 
Siêu Hình”, người xác định điêu đó không ai xa lạ mà chính Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, khi Ngài tu chứng đạo xong đã dõng dạc tuyên bố: "Ba mươi ba cõi 
Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri.” Lời tuyên bố này đã làm cho Lục 
Sư Ngoại Đạo trong thời Đức Phật đầu đã lộn xuống đất. 

Lời tuyên bố ấy có nghĩa là thế giới siêu hình không có, chỉ là tưởng của con 
người tạo ra. Cho nên không có đời sống sau khi chết. Vì thế, Ngài cho biết cơ 
thể của con người có năm phần: 

. Phần thứ nhất là Sắc Uẩn. 
. Phần thứ hai là Thọ Uẩn. 

. Phần thứ ba là Tưởng Uẩn. 
. Phần thứ tư là Hành Uẩn. 

. Phần thứ 5 là Thức Uẩn. 


Khi một người chết thì năm uẩn này đều tan rã, hoại diệt không còn lại một 
chút xíu uẩn nào cả. Nếu ai không tin những lời dạy này là không tin Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. 

Theo chúng tôi nghĩ trong đời này không có một vị Giáo Chủ nào làm chủ 
Sinh, Già, Bệnh, Chết như Đức Phật. Tất cả các vị Giáo Chủ còn nằm trong qui 
luật Nhân Quả, còn Đức Phật đã làm chủ Luật Nhân Quả. 


Cho nên những lời Đức Phật dạy: *Thế Giới Siêu Hình Không Có” thì chúng 
ta biết ngay *Linh Hôn Không Có.” 


ƠI + CJ 


Con người cứ dựa vào sự hoạt động của tưởng uẩn mà cho rằng Linh Hồn 
con người là có thật. Đó là sự hiểu biết mờ mịt của loài người từ xưa đến nay 
đều hiểu như vậy. 


Đừng đem khoa học ra để chứng minh những hiện tượng thế giới tâm linh, 
các nhà khoa học đã lầm dù các ông có nghiên cứu cách gì thì cũng loanh quanh 
xác định có Linh Hồn, chớ không bao giờ chứng minh được những hiện tượng đó 
do đâu mà có, nên các ông cũng đành theo lối mòn mà con người từ xưa đã 
truyền lại cho nhau từ đời này đến đời khác là có đời sống sau khi chết tức là có 
Linh Hồn. 

Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do Năm Uẩn hợp lại mà 
thành ra. Nhưng muốn có Năm Uẩn hợp lại thì phải có Mười Hai Nhân Duyên, 
nếu không có Mười Hai Nhân Duyên thì không có Thân Ngũ Uẩn. 


Và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này trong vũ trụ đều hiện hữu, sự 
hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiêu Mười Hai Nhân Duyên hợp lại. Cho 
nên một thế giới có được thì phải có Mười Hai Nhân Duyên duyên kết hợp mới 


24 


Linh Hồn Không Có 


lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được. Vì thế 
Đức Phật gọi thế giới của chúng ta đang sống là Thế Giới Duyên Hợp. 


Ví dụ 1: Nhìn một cây dầu kia đang đứng bên vệ đường, nếu không có đất, 
nước, gió, không có không khí và nhiệt độ nóng lạnh, ẩm ướt, nắng mưa v.v... 
thì cây dầu kia có thể sống được không? 


Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ, cây, thực phẩm để 
nuôi sống thì con người cũng không thể sanh ra được, nếu có sanh ra được thì 
cũng không sống được. Nếu cỏ cây, con người và vạn vật không có mặt hiện 
hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là hành tinh sống; thì làm sao gọi là thế 
giới của muôn loài. 

Nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì sự sống ấy như thế 
nào? 


Nếu có sự sống sau khi chết thì thế giới của người chết phải có một môi 
trường sống và thực phẩm riêng cho thế giới của người chết, chứ đâu cần gì 
chúng ta phải cúng những thực phẩm mà chúng ta đang nuôi cơ thể Ngũ Uẩn. 
Thực phẩm đang nuôi cơ thể của chúng ta, đó là những thực phẩm chỉ nuôi sống 
thân tứ đại. Thân tứ đại của con người là thân duyên hợp: Đất, Nước, Lửa, Gió. 
Do thân bốn đại nên phải nuôi nó bằng thực phẩm bốn đại. Cho nên thực phẩm 
bốn đại đâu phải là những thực phẩm để cho thế giới siêu hình nuôi linh hồn. Vì 
thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình 
cho thế giới vô hình là quý vị làm sai, làm theo trí tưởng tượng không thiết thực, 
không cụ thể, thiếu khoa học. Quý vị cứ suy nghĩ có đúng không? 

Quý vị đang làm một việc nhảm nhí mê tín, lạc hậu v.v... 

Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó phải có một hình 
dáng khác hình thể con người và các loài động vật khác và nhất là hình thể linh 
hồn phải có một hình thể cố định. Vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng 
không thay đổi, không tan rã mất mát hoại diệt. Do những điều kiện này thì 
không thể nào linh hồn lấy hình dáng của thân con người làm hình dáng của 
mình được. Bởi hình dáng thân của con người vô thường, thường thay đổi, không 
cố định. Quý vị cứ suy ngầm có phải vậy không? 


Chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần: từ trẻ có hình dáng khác, 
đến thanh niên có hình dáng khác và khi già có hình dáng khác, huống là cách 
nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên đời này mang hình dáng này, đời sau 
mang hình dáng khác. 

Xét như vậy chúng ta thấy rất rõ linh hồn không thể có hình dáng theo 
thân người và thân chúng sinh mà phải có một hình dáng khác. Còn ngược lại 
thấy hình dáng linh hồn giống hình dáng thân người chết thì đó là ảo tưởng của 
quý vị. Quý vị có biết không? 

Cho nên thấy linh hồn giống như người đã chết là thấy sai, không thật, thấy 
trong tưởng tri ảo giác. 


2Ó 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên 
hợp lại mà thành nên phải chịu luật vô thường thay đổi liên tục, Vì vậy một con 
người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục năm sau thì không giống nhau. Chúng ta 
hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với 
hình dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này không giống 
nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường là thật sự có, như trên chúng tôi đã nói. 


Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi. Vì 
thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này, đến thân 
khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và 
không chết. 


Như vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra 
linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy? 


Vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, 
mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác 
của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu 
phải là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị? 


Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy 
linh hôn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao 
linh hôn có hình dáng giống cô Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay 
đổi, như chúng tôi đã nói ở trên. 

Cho nên nhà ngoại cảm Bích Hằng nhìn hình cô Khang rồi mới nhận ra hình 
ảnh cô Khang, nhưng hình ảnh cô Khang để trên bàn thờ đâu phải là hình ảnh cô 
Khang ở tù. Hình ảnh cô Khang ở tù chỉ còn bộ xương da. 

Như vậy nhà ngoại cảm Bích Hằng đã dùng Tưởng Uẩn của mình tạo ra hình 
ảnh cô Khang giống trên bàn thờ để tưởng cô hoạt động nói chuyện với Linh Hồn 
cô Khang. 

Cho nên khi giáo sư Trần Phương hỏi cô Bích Hằng đều trả lời đúng không 
sai. Cô Bích hằng trả lời bằng sự giao cảm Tưởng Uẩn. 

Chính mọi người không hiểu chỗ này và nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng 
không biết nên xem như có Linh Hồn người chết nhập cô nói chuyện, cô chỉ làm 
thông dịch trở lại mà thôi. 

Chúng tôi cho một ví dụ Linh Hồn giống như nước không có hình dáng gì cả, 
khi nước đem đổ vào các chai thì mỗi chai có hình dáng khác nhau thì nước cũng 
có hình dáng khác nhau, nhưng nước không đem đổ vào các chai nào hết thì 
nước phải trở vê hình dáng gốc của nước. Vậy hình dáng nguyên gốc của nước là 
gì? 

Xin quý vị vui lòng trả lời cho chúng tôi biết. 

Nước có tính chất chớ không có hình dáng, vì thế chúng ta sờ mó được 

Còn Linh Hồn mà quý vị tưởng tượng đặt ra nên không có hình dáng mà 
cũng không có tinh chất. Một vật không có hình dáng mà cũng không có tính 


26 


Linh Hồn Không Có 


chất thì trên thế gian này không có vật đó. Và như vậy Linh Hồn con người 
không có. Do Tưởng Tri của quý vị đặt ra khi thấy những hiện tượng của Tưởng 
Uẩn mà ý thức của quý vị không giải thích được nên tưởng ra nói Linh Hồn. Cho 
nên Đức Phật dạy: "Tưởng Tri chứ không phải Liều Tri.” 


Xét ở góc độ này thì nhà ngoại cảm gọi hôn người chết về là một năng lực 
trong thân ngũ uẩn của nhà ngoại cảm tạo ra linh hồn của người chết, chứ 
không phải có linh hồn người chết thật, vì thế nhà ngoại cảm phải nhìn hình ảnh 
người chết rồi mới tạo ra được hình ảnh người chết. 


Do đó, chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hôn của người chết thì những 
linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy? 

Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần 
tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác, có nhiều hình dáng 
khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn người chết lại giống cơ thể người chết 
được. 


Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn 
để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa. 
K CÁC 


KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN CỦA ANH NHẤ 


Trạng thái ngoại cảm của nhà ngoại cảm đàn ông rất rõ nét, vì anh Nhã làm 
việc ngoài ý thức của anh, có nghĩa là trong đầu anh nghe nói tên (Nhương, 
Nhường, Nhượng) hoặc tự điều khiển anh viết hoặc vẽ bản đồ chứ riêng anh 
không có chủ ý viết hoặc vẽ. Tự trong đầu anh có sự điều khiển trong vô thức. 
("Tôi thấy trong đầu tôi hiện ra như thế nào thì tôi vẽ như thế ây, _- 
cũng chẳng hiểu nữa"). Đây là lời của nhà ngoại cảm nói, khi được hỏi. 
anh còn nghe được những âm thanh trong tai (“Tôi thấy trong tai tôi Dhöic có 
âm thanh ấy"). 


Qua sự trình bày của nhà ngoại cảm, chúng tôi xin giải thích để quý vị rõ. 
Do đâu, cái gì điều khiển trong đầu của nhà ngoại cảm, nên anh mới vẽ được 
bản đồ của một vùng đất chưa bao giờ đi đến và vị trí địa thế ngôi mộ cũng 
được xem là đúng ở cự ly rộng. 


Điêu chúng ta muốn biết ở đây là cái gì hoạt động trong đầu nhà ngoại 
cảm? Chúng tôi xin trả lời ngay, đó là Tưởng Uẩn của nhà ngoại cảm nó đang 
giao cảm và điều khiển anh vẽ bản đồ. Chúng ta đừng nghĩ rằng linh hồn cô 
Khang về nhập nhà ngoại cảm, nên khiến anh vẽ bản đồ. Vì nhà ngoại cảm 
không có cầu linh hồn cô Khang về nhập như nhà ngoại cảm Bích Hằng phải lâm 
râm cầu. 

Trong bộ óc của con người có nhiều nhóm tế bào não, mỗi nhóm tế bào não 
đều làm việc theo phận sự của nó. 


Ví dụ: Một người đang thức và đang làm một việc gì đó, hay đang tư duy 
suy nghĩ vê một vấn đề gì, thì nhóm tế bào não thuộc về ý thức hoạt động, làm 


ĐI 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


việc, trường hợp đó cũng giống như chúng tôi đang tư duy, suy nghĩ để viết sách 
và viết như thế nào để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách cụ thể hơn. 


Chúng ta có thể gọi nhóm tế bào não bộ này là Nhóm Tế Bào Não Bộ Ý 
Thức. 


Còn trường hợp chúng ta đang ngủ mà bị chiêm bao thì nhóm tế bào não 
nào làm việc đây? 

Chúng tôi xin giải thích, khi chúng ta đang ngủ thì toàn bộ nhóm tế bào 
thuộc về ý thức chắc chắn phải ngưng hoạt động, ví dụ như lúc ngủ mắt không 
thấy vật, tai không nghe âm thanh, ý không phân biệt v.v..., như vậy rõ ràng là 
nhóm tế bào ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Vậy cái gì hoạt động trong giấc 
chiêm bao? 


Xin thưa cùng quý vị, khi nhóm tế bào não bộ thuộc vê ý thức không hoạt 
động, thì Nhóm Tế Bào Thuộc Vê Tưởng Thức hoạt động, do nhóm tế bào 
não bộ tưởng thức này hoạt động nên người ta mới có chiêm bao. 


Còn trường hợp của nhà ngoại cảm nam thì hai nhóm tế bào não trong óc 
anh nó kết hợp (câu hữu) làm việc với nhau, và sự kết hợp làm việc này mới xảy 
ra với anh chứ trước kia anh không có trạng thái này. 

Ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm về nhóm tế bào não bộ thuộc về ý thức, 
khi nó hoạt động thì không vượt qua được không gian và thời gian, vì thế 
khoảng cách vách và cách xa nữa như ngăn sông, cách núi, hoặc dưới lòng đất, 
dưới đáy biển đại dương v.v... thì nó không thể thấy biết được. Về thời gian, nó 
bị chia cắt làm ba thời gian: quá khứ, vị lai và hiện tại. 


Quá khứ đã qua nó không nhớ biết hết được, vị lai thì nó mờ mịt không rõ. 
Ngược lại nhóm tế bào não bộ thuộc về Tưởng Thức, khi nó hoạt động thì nó 
vượt qua hàng rào không gian và thời gian, nên thời gian và không gian không 
còn chia cắt và trải dài. Vì thế nó bắt gặp hay nói cách khác là giao cảm với 
những gì đã xảy ra ở quá khứ và vị lai. 

Ở trường hợp này nhóm tế bào não Tưởng Thức của nhà ngoại cảm nam thì 
quá rõ ràng, không có trạng thái đồng cốt như nhà ngoại cảm Bích Hằng, nhưng 
nó hoạt động chưa chính xác 100%. Vì Tưởng Thức của anh tự nó hoạt động chứ 
không phải do anh triển khai, điều khiển, nên mức độ hoạt động của nó chưa 
hoàn chỉnh và chính xác. 


Khi Tưởng thức hoạt động thì anh cảm thấy như mình không chủ động, tự 
trong đầu nó điều khiển như thế nào thì anh làm theo như thế ấy, nhưng ý thức 
của anh vẫn biết rõ ràng, thậm chí những âm thanh nói trong tai, anh vẫn nghe 
và biết rõ. Xét trường hợp trong đầu anh làm việc hai phận sự: 


1. Làm việc bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là không 
vượt ra khỏi thời gian, vì vậy thời gian bị chia cắt; không vượt qua không gian, 
nên không gian còn trải dài. 

2. Làm việc không bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là 
vượt qua không gian và thời gian. Sự làm việc này gọi là làm việc trong vô thức. 


28 


Linh Hồn Không Có 


Người tu theo đạo Phật khi nhập được Tứ Thánh Định thì người ta hiểu biết 
rất rõ ràng. Trường hợp nhà ngoại cảm nam, ý thức của anh kết hợp với tưởng 
thức của anh hoạt động hai mặt: 


1. Hữu thức. 
2. Vô thức. 


Tóm lại trường hợp trong một bộ óc của anh làm việc hai phận sự hữu hình 
và vô hình, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là bộ óc anh có phần làm việc bị 
hạn cuộc không gian và thời gian và có phần làm việc không bị hạn cuộc không 
gian và thời gian, nhưng chưa chính xác 100%. 


Cho nên sự bí ẩn của anh không có gì bí ẩn, anh sử dụng được những tế 
bào não ý thức và những tế bào não tưởng thức, khiến chúng hoạt động khi ý 
muốn anh khởi ra. 


Tóm lại sự bí ẩn của nhà ngoại cảm nam thì không có gì là bí ẩn cả, chỉ có 
bộ óc của anh làm việc được hai phần: phần ý thức và phần tưởng thức. Đó 
cũng là điêu đặc biệt của anh mà ít người có được. 

K CÁC 


KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN CỦA BÍCH HÀNG 


Trường hợp cháu Bích Hằng thì không giống như trường hợp nhà ngoại cảm 
nam, hiện tượng của nhà ngoại cảm Bích Hằng xảy ra giống như có một linh hồn 
người chết nhập vào cháu như thật. 


Khi trực tiếp chứng kiến năng lực của Tưởng Uẩn con người, nhất là trường 
hợp của nhà ngoại cảm Bích Hằng, khiến cho mọi người không còn đứng vững 
trên lập trường khoa học nữa, cho nên mới có nhiều câu hỏi: 


"Như vậy linh hôn phải tôn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có 
hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật 
lý học, hóa học, y học, sinh học v.v... Với những phương tiện quang học 
và điện tử tinh vi, hẳn có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể 
đóng góp gì theo hướng đó?” 


Còn lâu lắm các nhà khoa học Việt Nam mới có thể chứng minh và giải 
thích những hiện tượng đó bằng hóa học, sinh học, y học, lý học v.v... Còn bây 
giờ thì sao? Hay để cho nhân dân Việt Nam sống trong mê tín, phải chịu tốn hao 
với một số tiền bạc vô nghĩa (đốt tiến vàng mã, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu 
siêu V.V...) 

Khi đọc bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn" chúng tôi thấy, 
nếu bài này được phổ biến sâu rộng trong khắp nước mà các nhà khoa học Việt 
Nam không có tiếng nói thì chắc chắn nạn mê tín, dị đoan sẽ lan rộng khắp nơi. 
Và sẽ có một số người lợi dụng trường hợp này mà gây tạo ra nhiều loại mê tín 
khác nữa để lừa đảo người làm tiền một cách phi pháp luật. 


29 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


Chúng tôi đọc bài tâm nguyện của một cư sĩ M.N.C.S ở Long Hải nói rằng: 
«<Những nhà ngoại cảm này thường khoe khoang, Nhà nước đang tìm 
kiếm những người tài như họ để trưng dụng về việc quốc phòng.” 


Lời nói này chúng tôi e rằng những hạng người ngoại cảm này chỉ *xạo". Từ 
xưa đến giờ có nhà ngoại cảm nào làm việc quốc phòng. Lợi dụng trạng thái 
tưởng thức không có không gian và thời gian, giao cảm mọi sự việc xảy ra tạo 
dựng thế giới siêu hình để tự lừa đảo chính mình và mọi người, chứ từ xưa đến 
nay chưa có lịch sử nước nào ghi công lao diệt giặc của những người làm đồng, 
làm cốt và những nhà ngoại cảm. 


Không bao giờ có những người lên đồng, nhập cốt và ngoại cảm mà ngăn 
giặc, đuổi giặc, giữ nước, dựng nước, bắt những kẻ trộm cướp giết người, hiếp 
dâm, giữ gìn trật tự, an ninh cho quê hương, xứ sở. Đó là một việc làm Không 
Tưởng của quý vị. Nếu các nhà ngoại cảm làm được việc này thì các ông Lạt Ma 
Tây Tạng làm gì bỏ nước trốn qua Mỹ khi Trung Quốc sang đánh chiếm Tây 
Tạng. Như vậy đủ biết thần thông tưởng hay ngoại cảm chỉ là một việc làm lợi 
ích nhỏ như *tìm hài cốt liệt sĩ” chớ không thể làm về việc quốc phòng. 

Vì biết rằng các nhà khoa học không thể chứng minh được những hiện 
tượng hoạt động của Tưởng Thức, nên trong các tôn giáo người ta cố ý tu tập để 
triển khai Tưởng Thức hoạt động ngõ hầu lấy đó tạo dựng thế giới siêu hình và 
thần thông để lừa đảo mọi người. 

Vì không nhận ra những hiện tượng đó nên mọi người tin tưởng gia nhập 
vào tôn giáo, nuôi hy vọng khi chết đi sẽ được sanh về nơi đó (Cực Lạc, Thiên 
Đàng), hay có những thần thông pháp thuật. 


Do phong thổ, thời tiết, thức ăn nước uống tại địa phương, hoặc do tai nạn 
xảy ra gây ảnh hưởng não bộ, hoặc sự phát triển hoạt động của não bộ không 
đồng đều, khiến cho Tưởng Thức hoạt động nhiêu hơn ý thức (trường hợp cháu 
B.H), hoặc ý thức và tưởng thức cùng hoạt động (trường hợp như anh N). 


Vì thế biến họ từ một con người bình thường trở thành các nhà ngoại cảm. 
Một con người có khả năng đặc biệt là nhờ vào tưởng thức hoạt động nên hơn 
những người khác, chớ có gì gọi là tâm linh. Cho nên người ta gọi tâm linh là vì 
người ta không biết tưởng thức hoạt động. 

Chúng ta không hiểu được năng lực của tưởng thức khi nó hoạt động không 
giống như ý thức chút nào cả: 

1- Nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm, nên không có không gian và thời 
gian, khoa học không thể chứng minh được. 

2- Nó giao cảm được mọi âm thanh sắc tướng, vì các từ trường của nó. Các 
nhà khoa học có thể chứng minh được. 

3- Nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những người đã chết không sai 
một nét nào cả. Đó là Nẵng Lực Duyên Hợp Của Tưởng Thức. Các nhà khoa học 
không thể chứng minh được, vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, 
sinh học v.v... 


30 


Linh Hồn Không Có 


4- Nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý thức của nó. Đó là 
năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa học không thể chứng minh được. 


5- Vì không có không gian, nên nó nhìn suốt trong lòng đất thấy mọi vật và 
bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa bao nhiêu nó cũng biết được. Khoa 
học có thể chứng minh được vì đó là từ trường của tưởng thức. 


6- Vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra 
bao lâu nó cũng biết được. Và biết một cách rất cụ thể. Đó là từ trường của 
tưởng thức giao cảm và bắt gặp những hành động, hình ảnh và âm thanh của 
mọi sự việc đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống, khoa học có thể chứng 
minh được. Cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường sống nhân quả 
của mỗi con người trong tương lai nó đều bắt gặp và giao cảm được cả, khoa 
học không có thể chứng minh được. 


Hiện giờ mọi người hy vọng vào các nhà khoa học Việt Nam, quang học và 
điện tử tinh vi để giải đáp: "Linh hồn có hay không?”, nhưng mọi người còn phải 
chờ đợi lâu lắm, có lẽ mọi người sẽ chết mất mà những câu hỏi này chưa được 
giải đáp. 

Là một nhà tu tập thiên định theo Phật giáo, tự bản thân chúng tôi đã trực 
tiếp truy tìm thế giới siêu hình để thấy, nghe, hiểu biết, thì chúng tôi biết nó từ 
đầu xuất hiện những hiện tượng đó. Vì thế chúng tôi xác định quả quyết: "Thế 
giới siêu hình không có, chỉ là năng lực Tưởng Thức của mỗi con người 
còn đang sống tạo ra, chứ người chết rồi thì không còn lưu lại một vật gì 
cả." Xưa thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu thành Phật, Ngài cũng xác định: "Thế Giới 
Siêu Hình Là Thế Giới Của Tưởng Tri.” 

Câu hỏi thứ hai của mọi người nêu lên tình cảm vui, buồn, quan tâm, ước 
muốn, giận dữ, tranh cãi của linh hồn để rồi nêu lên câu hỏi: 

"Có một thế giới linh hôn ngoài thế giới con người đang sống 
không? Thế giới linh hôn hoạt động như thế nào? Có khả năng tác động 
gì vào thế giới của con người đang sống? Để đáp ứng mong muốn của 
linh hồn người thân, người sống dâng đồ cúng lễ, tiên bạc, đồ dùng hằng 
ngày (dưới dạng vàng mã) là đúng hay nhảm nhí? Linh hồn có tiêu vong 
đi không, hay là tôn tại mãi mãi?” 

Để trả lời những câu hỏi này: 

1- Ngoài hai trạng thái hình và bóng của cuộc sống con người hiện 
hữu trên hành tỉnh này thì không còn có thế giới linh hồn nào khác nữa. 

Thế giới linh hôn mà người ta cảm nhận được là do năng lực của Tưởng 
Thức trong mỗi người giao cảm với những từ trường bên ngoài do những người 
đã chết (đuọc lưu giữ từ khi còn sống) và những người đang sống phóng xuất 
mà tạo ra. 


Năng lực ấy (Năng Lực Ngoại Cảm) được phát triển là do tu tập các loại 
thiên định tưởng hoặc bị tai nạn hay bị một cú *sốc” gì đó trong cuộc đời, khiến 


3l 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


cho phần nhóm tế bào não tưởng thức hoạt động, đó là trường hợp của các nhà 
ngoại cảm Bích Hằng (bị chó điên cắn), chớ không có tâm linh gì cả. 


2- Vì không có thế giới linh hồn nên nó không có sự sinh hoạt riêng, 
không có sự sống riêng. 


Tất cả đều do Tưởng Thức của con người còn đang sống tạo ra, nên sự sinh 
hoạt của nó cũng mang đầy tính chất của con người: tình cảm vui, buồn, quan 
tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi v.v... 


Nếu quả chăng có thế giới linh hồn của con người thì phải có sự sinh hoạt 
khác hơn con người, từ thực phẩm ăn uống, đến tình cảm, truyền thông, diễn 
đạt v.v... đều phải khác nhau. 


3- Nếu có khả năng tác động vào con người thì có hai góc độ: 


a- Gia hộ con người, giúp cho con người tiêu tai, thoát nạn, bệnh: tật tiêu 
trừ. Đó là phá vỡ quy luật nhân quả làm cho cuộc sống thế gian này mất sự 
công bằng, loài người sẽ trở thành hung ác 


b- Hủy diệt loài người để cho thế giới linh hồn tăng trưởng. Đúng vậy, nếu 
có thế giới linh hồn thì phải diệt thế giới con người để thế giới linh hôn đông và 
lớn mạnh. 

Vì thế trong hai điều kiện trên đây đều phi đạo đức và phi nhân quả cả. Vì 
thế nên thế giới linh hôn không được loài người chấp nhận. Nếu loài người chấp 
nhận nó có là tự loài người làm khổ loài người. Cho nên thế giới linh hồn không 
bao giờ có. 

Những hiện tượng mà chúng ta cảm nhận và thấy thế giới linh hôn. Đó là 
do nẵng lực Tưởng Thức của người còn sống tạo ra, nó có hai trường hợp: 

1, Không tin nó là thế giới linh hôn của người chết, mà biết sử dụng năng 
lực tưởng thức đó áp dụng vào cuộc sống hiện hữu của con người thì rất có lợi 
ích như việc tìm hài cốt liệt sĩ, báo động trước những tai nạn sẽ xảy ra v.v... 

2. Nếu tin nó là thế giới linh hôn của con người, thì đó là một tai họa rất 
lớn, gây cho chúng ta bệnh tật và tai nạn "tiên mất tật mang”. Nếu tin nó thì đời 
sống của chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc, mất tự chủ, sống thiếu đạo đức. Nếu 
có xảy ra điều gì thì cầu cúng van xin làm hao tiên tốn của và công sức. 

Vì thế giới linh hồn không có, nên người thân của chúng ta chết là mất hết 
chỉ còn nghiệp lực tiếp tục tương ưng tái sanh luân hồi nên sự cúng lẽ, tiên bạc, 
đồ dùng hằng ngày (dưới dạng vàng mã) hay tụng kinh cầu siêu v.v... thì có ích 
lợi gì. Điều chắc chắn là linh hồn không có mà đã không có thì những việc như 
trên là nhảm nhí. 


Vì linh hôn không có thì làm gì có linh hồn tiêu vong hay tôn tại mãi mãi. 
Ở đây chúng tôi không suy luận để tranh cãi mà là sự chứng nghiệm của 


bản thân chúng tôi. Nhập vào trạng thái Tưởng Thức thì chúng tôi bắt gặp thế 
giới linh hồn của con người qua năng lực Tưởng Thức của chúng tôi tạo ra, chứ 


32 


Linh Hồn Không Có 


không phải thế giới linh hồn của con người có sẵn. Vì thế chúng tôi biết rất rõ 
ràng. 

Hầu hết mọi người đều có khả năng nhìn thấy linh hồn, nghe thấy tiếng nói 
của linh hồn, nhìn thấy hài cốt lấp vùi dưới lớp đất dày mấy mét v.v... không 
riêng gì cháu Bích Hằng, nhưng chỉ vì mọi người chưa được triển khai Tưởng 
Thức đúng mức hoạt động nên không thấy, không nghe được như cháu Bích 
Hằng mà thôi. 

Khả năng đặc biệt ấy do một nhóm tế bào não bộ của Tưởng Thức. Nếu các 
nhà y học và khoa học chịu khó nghiên cứu bộ não của con người thì sẽ khám 
phá ra rất dễ dàng. 


4- Do sự không hiểu biết, mọi người cho rằng: những thông tin bí ẩn của 
anh Nhã, anh Liên, cháu Bích Hằng là những khả năng đặc biệt càng khó khám 
phá. 

Sự thật không phải vậy. Bởi vì thế giới siêu hình không có, tức là không có 
linh hôn người chết, không có linh hồn thì làm sao có chất liệu quang học, y học, 
vật lý học mà khám phá. Nếu rời khỏi bộ óc con người mà khám phá thì chẳng 
bao giờ khám phá ra được thế giới linh hôn. 


Cho nên, các nhà y học và khoa học hãy khám phá nơi bộ óc của những 
nhà ngoại cảm đang hoạt động thì có thể sẽ khám phá ra những từ trường của 
những tế bào não Tưởng Thúc phóng ra giao cảm với những từ trường còn lưu 
giữ trong không gian, những từ trường hình ảnh, âm thanh, sắc tướng, những 
hành động và tình cảm của mỗi con người trước khi chết đều còn lưu lại trong 
không gian. 


Điều đó y học và khoa học có thể khám phá ra được. Nhưng có những điều 
mà khoa học và y học không thể khám phá ra được, đó là năng lực của Tưởng 
Thức, năng lực đó có thể biến tạo ra hàng vạn vạn triệu triệu linh hồn con người 
chết và mỗi linh hồn người chết, từ hành động cử chỉ, lời ăn, tiếng nói đến đặc 
tướng, cung cách không sai khác như người đó lúc còn sống. Nhất là những linh 
hồn do Tưởng thức của nhà ngoại cảm biến hiện ra, lại nói chuyện với nhà ngoại 
cảm, nhà ngoại cảm hiện giờ như người trung gian nói lại cho chúng ta nghe 
những sự việc xảy ra mà chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Chúng 
tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn. 


Trong giấc mộng chúng ta gặp lại ông, bà, cha, mẹ đã chết cách 10 năm 
hoặc 20 năm, cùng lúc trong đó chúng ta cũng gặp lại những người còn sống 
như anh, chị, em, cô, bác và bà con hàng xóm. Chúng ta đừng hiểu nông cạn là 
những linh hồn người còn sống cùng với những linh hồn người chết vê gặp 
chúng ta trong giấc mộng. Nếu quả chăng những người còn sống xuất hồn gặp 
chúng ta thì những người ấy cũng phải nằm mộng như chúng ta. Nhưng sự thật 
những người ấy không có nằm mộng. Như vậy những người gặp chúng ta trong 
giấc mộng là gì? 


ở 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


Đó là do năng lực Tưởng Thức của chúng ta biến hiện ra, nó có thể biến 
hiện một số lượng người và xe cộ đông đúc như chợ Bến Thành, nó có thể biến 
hiện ra một thủ đô lớn như thủ đô Hà Nội v.v... 


Xét qua giấc mộng thì biết ngay năng lực Tưởng Thức trong giấc mộng chỉ 
bằng một phần trăm của Tưởng Thức cháu Bích Hằng khi tìm hài cốt liệt sĩ, và 
khả năng Tưởng Thức còn gấp trăm triệu lần khả năng Tưởng Thức của cháu 
Bích Hằng hiện giờ, khi nó có thể làm những việc còn siêu việt hơn. Cho nên 
những nhà khí công, nhà nhân điện đều dùng khả năng của tưởng thức trị bệnh. 


Mọi người với hy vọng: «Trung tâm nghiên cứu tiêm năng con người, 
xác nhận được sự tôn tại của linh hôn thì không những có ý nghĩa nhân 
văn mà còn có ý nghĩa về nhiều mặt khác, kể cả về hình sự (nếu người bị 
giết mà nói ra thì kẻ giết người tránh sao khỏi tội?), không những có ý 
nghĩa quốc gia, mà còn có ý nghĩa quốc tế. “ 

Sự hy vọng của mọi người không thể thành đạt được, là vì linh hồn không 
có, chỉ có năng lực Tưởng Thức tạo ra mà thôi. 


Vì thế, thiền xuất hồn là một phương tiện tu tập khai triển năng lực của 
Tưởng Thức. Khí công là một môn võ học tập luyện để triển khai năng lực Tưởng 
Thức, Mật Tông cũng là một pháp môn triển khai sự mầu nhiệm của năng lực 
Tưởng Thức, Nhân điện cũng là một phương pháp triển khai năng lực Tưởng 
Thức để trị bệnh, Tịnh Độ Tông triển khai năng lực Tưởng Thức tạo ra thế giới 
siêu hình Cực Lạc Tây Phương ảo tưởng, Thiền Tông là một pháp môn tu tập 
triển khai năng lực Tưởng Giải tạo ra ảo giác, Chân không, Phật tánh v.v... 


Cho nên từ trong các tôn giáo cho đến những người có kiến thức khoa học 
chưa thấu suốt nền đạo đức nhân bản - nhân quả, nên tin rằng có thế giới linh 
hồn người chết, đó là một điều mê tín, lạc hậu mà trong thời đại này không thể 
chấp nhận và tha thứ được. 

Vì sự thật hiển nhiên là không có thế giới linh hồn người chết, mà 
chỉ có sự biến hiện do năng lực Tưởng Thức của con người còn sống tạo 
ra. Vì thế Trung Tâm Nghiên Cứu Tiêm Nẵng Con Người có ra đời cũng chỉ loanh 
quanh nghiên cứu trong đống sách cũ của những người xưa, toàn là sách tưởng 
do những nhà tưởng học để lại. Nếu có nghiên cứu xa hơn thì cũng dựa vào 
những nhà nhân điện tưởng, khí công tưởng, xuất hồn tưởng, võ công tưởng, 
thiên tưởng, định tưởng, thần chú tưởng, ngoại cảm tưởng v.v.... Thì cũng 
không thể nào giải quyết được những gì mà mọi người mong đợi. 


Còn nếu đem những nhà ngoại cảm áp dụng vào hình sự thì chúng tôi e 
rằng không chính xác, vì các nhà ngoại cảm không phải tự mình điều khiển cái 
năng lực đó, mà chính năng lực tự động của tưởng thức đó điều khiển các nhà 
ngoại cảm, nên có khi chính xác và có khi không chính xác, có nghĩa là Tưởng 
Thức của họ, lúc làm việc, lúc không làm việc. Cũng giống như trường hợp nhà 
ngoại cảm nam (Anh Nhã), lúc nó làm việc thì chính xác, lúc nó không làm việc 
thì anh mò mẫm như người mù dò đường. 


34 


Linh Hồn Không Có 


Cho nên đem những hình bóng biến hiện linh hồn người chết của Tưởng 
Thức vào việc lấy hài cốt liệt sĩ thì tốt nhất, còn về việc hình sự và quốc phòng 
thì cũng chẳng khác nào đem sự mê tín vào những vấn đề quan trọng của đất 
nước, thì chúng tôi e rằng không có lợi mà có hại nhiều hơn. Vì sự quốc phòng là 
do đạo đức nhân bản - nhân quả của toàn dân trong nước đó thịnh trị, hay chiến 
tranh đầu do hành động ác thiện của họ. Cho nên các nhà ngoại cảm không thể 
tham gia vào chiến cuộc được, nếu có tham gia mà đoán sai thì bao nhiêu quân 
lính sẽ bị giặc tiêu diệt. 

Bởi vì các nhà ngoại cảm không điều khiển được Tưởng Thức của mình mà 
bị Tưởng Thức của mình điều khiển lại mình. 


Tóm lại bài viết này, vì lợi ích cho mọi người trên hành tinh này, chúng tôi 
nói lên sự thật, sự thật 100%. Chúng tôi nói lên không cần quý vị tin, mà chỉ 
cần đem lại sự lợi ích cho quý vị, để quý vị trở thành những người không mê 
mờ, mù quáng, mê tín v.v... để quý vị không dễ tin vào bất cứ một việc gì, nhờ 
đó quý vị không bị kẻ khác lợi dụng Tưởng Thức lừa đảo. 


Tưởng Thức như con dao hai lưỡi, nếu quý vị biết dùng nó thì nó làm lợi ích 
cho quý vị, còn quý vị không biết dùng nó, thì nó trở lại làm khổ và làm hại quý 
vị. 

Sự thật là sự thật, không thể nói khác được, chúng tôi nêu lên một sự thật, 
thời gian và sự tiến bộ của loài người sẽ xác chứng những điều này, những điều 
chúng tôi đã nói ngày hôm nay "Thế Giới Linh Hồn Là Do Tưởng Tri, Chứ Không 
Phải Liễu Tri” mong quý vị suy ngẫm, vì nên đạo đức nhân bản - nhân quả mà 
loài người cần phải thực hiện để không làm khổ mình khổ người và tất cả chúng 
sinh. 


Nếu quý vị tin có linh hồn người chết thì nên đạo đức sẽ mai một và loài 
người sẽ đánh mất một vật quý giá vô cùng. 
K CÁC 


CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ, - 
KHI BIẾT LINH HỒN KHÔNG CÓ? 


Khi biết linh hồn không có thì những tục lệ thờ cúng từ xưa đến nay sẽ 
phải làm như thế nào để đúng với phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
v.v... mà không trở thành mê tín, dị đoan, lạc hậu. 


Đạo thờ cúng tổ tiên, ông bà là một đạo đức của dân tộc Việt Nam. Một 
đạo đức ân nghĩa sâu dày luôn tỏ lòng biết ơn "Ăn quả nhớ kẻ trông cây, 
uống nước nhớ nguồn.” 

Thế mà từ lâu chỉ vì ông bà chúng ta từ xa xưa đã lầm lạc tưởng là có sự 
sống sau khi chết. Cho nên mới có sự cúng tế cầu an, cầu siêu, mới có làm tuần, 
làm tự, mới có mở cửa mả, đốt tiền vàng mã, kho đụn, quần áo bằng giấy cho 
người chết. Và vì thế, ngày tư ngày tết mới có đưa ông táo, rước ông bà v.v... 


Si 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Cho nên đạo thờ cúng tổ tiên, ông bà để tỏ lòng biết ơn đã biến trở thành 
đạo thờ cúng mê tín, dị đoan. 


Khi thờ cúng mê tín dị đoan như vậy trong tinh thần của mọi người đều 
dựng lên một thế giới có linh hôn người chết. Vì thế, đến ngày giô, ngày Tết, 
ngày lễ thì làm mâm cao, cỗ đầy để cúng tế những linh hồn người chết mà họ 
tin tưởng rằng những linh hồn người chết này sẽ về thọ hưởng những thực phẩm 
của chúng ta dâng cúng. 


Nếu quả chăng có Linh Hồn người chết mà một năm chỉ có cúng một, hai 
ngày thì những ngày khác Linh Hồn sẽ chết đói mất. Quý vị cứ suy ngẫm có 
đúng không? 


Đó là một việc làm mà người xưa thiếu cân nhắc suy tư. Chỉ biết tin theo 
"xưa bày nay làm” không cần phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, đúng hay sai. 
Nên người xưa mù quáng đã trở thành những người mê tín, lạc hậu rồi truyền 
thừa những điều mê tín này cho con cháu nhiêu thế hệ mai sau. Đến ngày nay 
là một thời đại văn minh khoa học, thế mà tục lệ mê tín này vân còn tôn tại 
không bỏ được. 


Con người thời đại này mà thiếu sáng suốt, sống trong điên đảo tưởng, 
điên đảo tình cảm, mê tín, lạc hậu v.v... thì sao được gọi là con người văn minh 
khoa học hiện đại hóa. 

Người xưa đâu phải là thần thánh cái gì cũng biết, cái gì cũng làm đúng. 
Cho nên đâu phải những gì của người xưa làm là đều đúng hết sao? 

Không có Linh Hồn mà bảo có Linh Hồn nên mới bày ra cúng kiếng. Nếu 
linh hồn thật sự ăn uống thì những linh hôn ông bà cha mẹ của chúng ta đã chết 
đói từ lâu, vì mỗi năm con cháu chỉ cúng bái tế lễ có một hoặc hai lần trong năm 
thì còn những ngày khác linh hồn lấy cái gì mà ăn. Quý phật tử cứ suy ngẫm có 
đúng không? 

Mà nếu linh hồn có ăn thật thì liệu chúng ta có làm nuôi những linh hồn 
này nổi không. Khi họ ăn không ngồi rồi mà còn rủ rê các linh hồn khác nữa. 

Bởi có những phong tục tập quán lạc hậu và mê tín mà mọi người không 
chịu bỏ nên đành phải tốn hao một số tiên rất lớn về việc ma chay, tuần tự, cầu 
siêu, cầu an, đốt giấy tiên vàng mã một cách nhảm nhí, vô ích. 


Như quý vị đều biết con người cũng là một loài động vật như bao nhiêu 
loài động vật khác, nhưng con người là một loài động vật cao cấp nên sự hiểu 
biết phát triển của con người lần lần tách ra khỏi loài động vật. Nhờ tách ra khỏi 
loài động vật nên con người không còn sống đời sống hoang dã như các loài 
động vật khác. 


Sự tiến hóa từ cơ thể đến tinh thần của con người hôm nay chúng ta thấy 
rõ rệt. Con người có nhiều tiến bộ vê mọi mặt. Chúng ta cứ thử đem so sánh 
người xưa với người nay từ cách thức ăn uống, cho đến cách thức ăn mặc và 
cuối cùng là ngôn ngữ. Loài người đã sử dụng một cách tiến bộ mà không có 
một loài thú vật nào trên hành tinh này sánh kịp. 


36 


Linh Hồn Không Có 


Từ chỗ mê mờ chúng ta hiểu sai lầm con người có Linh Hồn, bầy giờ chúng 
ta lại hiểu biết Linh Hồn không có. Cho nên cách thức lễ bái cúng kiếng là để 
tượng trưng lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với những người đã khuất chứ 
không phải cúng cho linh hồn những thực phẩm về ăn uống. Sự cúng bái là để 
tỏ lòng biết ân; là để kỷ niệm nhớ lại ngày mất mát to lớn trong kiếp làm người 
của chúng ta. 


Cho nên chúng ta chọn lấy ngày mất mát đó làm một ngày kỷ niệm để 
con cháu đoàn tụ và cũng để nhắc nhở cho con cháu nhớ đến công ơn tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ đã dày công để lại cho con cháu một sự sống có ý nghĩa. 


Đứng trước những phong tục tập quán mê tín, dị đoan, lạc hậu chúng ta 
phải mạnh mẽ gạt bỏ đừng sợ những dư luận theo lối mòn của người xưa lên án 
như thế này, như thế khác. Đó là những người quá thủ cựu nhằm để bảo vệ 
những phong tục văn hóa hủ lậu, mê tín, lạc hậu. 


Mục đích của chúng ta là gạt bỏ những phong tục mù quáng, mê tín, lạc 
hậu là vì những văn hóa mê tín, lạc hậu đó thường làm hao tiên, tốn công, tốn 
của mọi người mà chẳng có ích lợi gì thiết thực. 


Chúng ta gạt bỏ những phong tục văn hóa mê tín, lạc hậu nhằm để xây lại 
một nền văn hóa có ý nghĩa đạo đức làm người. Vì làm người luôn luôn phải giữ 
gìn ơn nghĩa trọn vẹn của nên đạo đức dân tộc Việt Nam "ăn quả nhớ kẻ trông 
cây, uống nước nhớ nguồn”, mà không bị ảnh hưởng mê tín, lạc hậu v.v... của 
nước khác. 


Trong cơ thể con người có năm uẩn, nhưng mỗi uẩn phải làm việc theo 
nhiệm vụ của nó. Nếu một con người bình thường thì có ba uấẩấn làm việc gôm 
như sau: 


1- Sắc uẩn. 
2- Hành uẩn 
3- Thọ uẩn. 


Ba uẩn này hoạt động thì con người không có gì mầu nhiệm, nhưng khi có 
Tưởng Uẩn hoạt động với ba uẩn kia thì con người có nhiều điều mầu nhiệm mà 
trí thức con người không thể giải thích được, dù khoa học hiện đại cũng không 
làm sáng tỏ. Khi người ta không giải thích được những hiện tượng kỳ lạ của thân 
tâm con người thì người ta thường gọi là thiêng liêng hay là tâm linh. 

Khi Tưởng Uẩn hoạt động nơi hai bàn tay thì chúng ta gọi là Sự Mầu 
Nhiệm Của Những Bàn Tay. Thường Tưởng Uẩn hoạt động theo sáu căn của con 
người, có khi đồng thời nó hoạt động cả hai căn, có khi nó chỉ có một căn, khi nó 
hoạt động vào đôi bàn tay thì nó sờ vào thân chỗ nào có bệnh là bệnh giảm bớt 
và lành hẳn. Chúng ta hãy đọc những câu chuyện sau đây thì sẽ rõ. 


Si 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


. SỰ MẦU NHIỆM 
CỦA NHỮNG BÀN TAY 


Mùa thu năm 1989 tại Athen, thủ đô Hy Lạp, đã tiến hành Hội nghị Quốc tế 
về những phương pháp trị bệnh ngoài tiêu chuẩn. Tại hội nghị này người ta trao 
đổi và tặng cho cô Djouna Davitasivili huy chương vàng của Viện Hàn Lâm Ngoại 
giao Liên hợp quốc, và huy chương Tiến sỹ y học”. 


Vậy cô Djouna là ai và có gì đặc biệt để xứng đáng được hưởng những phần 
thưởng cao quý này? 

Cô Djouna sinh ra và lớn lên ở Cuban (Liên Xô cũ), hồi nhỏ cô đã cảm thấy 
có khả năng kỳ lạ mà người khác không có. Cô có khả năng trị các bệnh (cho 
bạn bè và người thân) như cục bướu, mụn cơm, hay cầm máu cho những vết 
thương nhẹ. 


Ở thôn quê, nơi cô sinh sống, những bệnh lặt vặt đều được chữa trị bằng đôi 
tay của Djouna. Dù thời đó, người ta sẵn sàng kết luận là ma quỷ đồng bóng, 
nhưng mọi người không cho cô bé Djouna là phù thủy, vì trên thực tế cô chữa 
hết bệnh bằng tay không. 

Và với đôi bàn tay nhiệm mầu này, Djouna đã cứu cha mình khỏi tử thần vì 
ông lên cơn động kinh lớn do chấn thương sọ não. Cô chỉ vuốt lên đầu người cha 
khi ông ngất đi, và ông đã khỏi. 

Lớn lên Djouna vào đại học y khoa. Cái kiến thức y học giúp cô chữa trị tốt 
hơn. Với đôi tay mầu nhiệm, Djouna có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần 
thiết bị dụng cụ y tế. Djouna đã đạt đến điểm cốt yếu: "Tất cả những gì đang 
sống đều phải có một môi trường sinh vật học.” 


Song nó tượng trưng cho cái gì? 
Điều đó còn huyền bí. 


Khi người ta không hiểu tại sao đôi bàn tay trị bệnh mầu nhiệm của Djouna 
như thế nào nên dùng những danh từ mù mờ để che lấp những gì khoa học và 
tri thức của con người chưa biết `Tất cả những gì đang sống đêu phải có 
một môi trường sinh vật học. ” 


Những danh từ môi trường sinh vật học người ta không thể hình dung được 
sự sống trong vũ trụ, nhưng khi nói đến sự sống trong vũ trụ do một vòng tròn 
12 nhân duyên, hề duyên này có thì duyên kia có và khi hợp đủ 12 duyên thì 
thế giới đau khổ hiện bày. Nếu 12 duyên này bắt đầu diệt một duyên thì các 
duyên kia đồng thời diệt theo và như vậy thế giới khổ đau sẽ bị diệt. Cho nên 
nói môi trường sinh vật học là những danh từ khoa học. Vậy đôi tay của Djouna 
là môi trường sinh học gì? 


Khi người ta không trả lời được thì bảo rằng đó là Tâm Linh. Vậy tâm linh là 
cái gì? Có phải chăng Tâm Linh là những gì mà con người không thể giải thích 
được phải không? 


38 


Linh Hồn Không Có 


Đúng vậy khi những gì không giải thích được thì chỉ còn biết dùng những từ 
Tâm Linh để tránh né sự ngu dốt, sự không hiểu biết của mình. 


Con người rất kỳ lạ, cái gì không hiểu, không giải thích được thì phủ nhận 
hoặc cho đó là Tâm Linh chứ không chịu khó tìm hiểu những điều Kỳ Lạ đó là do 
cái gì làm ra. 

Theo chúng tôi nghĩ trên đời này không có cái gì Kỳ Lạ và cũng không có cái 
gì Mầu Nhiệm. Những kỳ lạ và mầu nhiệm là vì chúng ta chưa hiểu biết mà thôi. 
Có rất nhiêu chuyện về đôi tay, vậy chúng ta hãy đọc tiếp "Sự Mầu Nhiệm Của 
Đôi Bàn Tay.” 

Vài nhà bác học và hầu hết những người không tin những điều kỳ lạ này đều 
phủ nhận. Nhưng đối với Djouna tuy không giải thích được nhưng nó vẫn nó tôn 
tại. 


Đối với mọi người dù tin hay không tin nhưng đôi bàn tay trị bệnh của 
Djouna trị bệnh thì nó vẫn trị được bệnh. 


Với bàn tay mình, Djouna điều trị được một số bệnh với chứng thực khoa 
học. Cô đã giúp các bác sĩ xác định đúng căn bệnh, phương pháp trị liệu tốt hơn. 
Năm 1988, tại Matxcơva đã xuất hiện cuốn sách "Tôi nghe bàn tay mình” của 
Djouna (Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội dịch và xuất bản năm 1995). 
Cuốn sách này nói về khả năng Thiên Phú Tuyệt Vời và nỗi đau của chị khi chưa 
được công nhận, vì có nhiều người hiểu sai rồi bài xích. 

Viện giám định Quốc gia Liên Xô năm 1989 đã quan tâm đến những kết 
luận của Bộ Y tế, chính thức công nhận phương pháp chữa bệnh bằng đôi bàn 
tay của Djouna. 


Thế nhưng Djouna vẫn chỉ là người duy nhất có hai bàn tay mâu 
nhiệm qua ngần ấy năm. Cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì đâu mà có và 
chưa thể huấn luyện lại cho người khác hay cho cộng đồng biết chữa 
bệnh. Không hê có thế hệ thứ hai của DJjouna biết chữa bệnh. 


Đúng vậy chính Djouna tự không biết đôi tay của mình làm sao mà có khả 
năng trị bệnh như vậy. Hầu hết mọi người trên thế gian này cũng không hiểu 
biết huống là Djouna. 


Những điều khó hiểu này chỉ có những người am tường Phật giáo tu hành 
chứng đạo thì biết rất rõ sự mầu nhiệm này từ đâu lưu xuất ra. Sự mầu nhiệm 
này thật sự thì không mầu nhiệm chút nào cả, nếu chúng ta biết rằng Tưởng 
Uẩn trong thân chúng ta làm ra những sự mầu nhiệm này thì không còn gì là 
mầu nhiệm được nữa. 


Theo Phật giáo, trong thân người có Năm Uẩn, Sắc Uẩn hoạt động thì con 
người sống bình thường không có cái gì là mầu nhiệm cả, chỉ khi nào Tưởng Uẩn 
hoạt động thì tri thức con người không giải thích được nên gọi nó là Mầu Nhiệm. 
Nếu Tưởng Uẩn hoạt động nơi căn nào thì căn đó mầu nhiệm. Như Djouna thì 
Tưởng Uẩn hoạt động nơi đôi tay nên đôi tay của Djouna trị hết bệnh cho mọi 
người. 


39 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Ở Việt nam có một thời xuất hiện một ông thầy trị bệnh bằng nước lã, ông 
ta chỉ dùng tay mình rờ vào chai hoặc ly nước rồi cho người bệnh uống là bệnh 
hết, rồi lại có xuất hiện một ông thầy lá cây, cứ ông ta rờ lá cây bất cứ lá cây 
nào, khi được tay ông ta rờ vào rồi đem về nấu uống là hết bệnh. 

Tất cả những hiện tượng này xảy ra đều do Tưởng Uẩn hoạt đông. Khi người 
ta không hiểu thì cho rằng: *Bao sự kỳ lạ quanh ta mà khoa học hiện đại chưa 
có lời giải trình thỏa đáng”. Trái tim Thích Quảng Đức, nhục thân Vũ Khắc Minh 
và Vũ Khắc Trường để lại đang thờ tại chùa Đậu đâu có gì là lạ mà chỉ là sự 
không hiểu biết của mọi người mà thấy kỳ lạ. 


Khi trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đốt không cháy là do Tưởng 
Uẩn của Hòa Thượng Thích Quảng Đức xen vào hoạt động trong khi ý chí dũng 
cảm ngút ngàn của Hòa Thượng quyết liệt chống lại chế độ độc tài kỳ thị tôn 
giáo của gia đình trị Ngô Đình Diệm. 

Còn nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường được duy trì đến ngày 
nay còn để lại như hai bộ xương khô cũng là do Tưởng Uẩn của hai Ngài, khi còn 
sống hai Ngài tu tập thân tâm đều rơi vào Không Tưởng Định nên Tưởng Uẩn 
của hai Ngài hoạt động tác dụng vào thân nên khi chết nhục thân hai Ngài 
không bị hoại diệt, sình trương hôi thối như các thân người khác. Cho nên khi 
biết Tưởng Uẩn thì cuộc sống quanh chúng ta đâu còn cho là Bí Ẩn Kỳ Lạ, đâu 
còn cho là Tâm Linh. 


Có một nhóm người không hiểu biết Tưởng Uẩn nên khi nghe nói đôi tay trị 
bệnh của Djouna thì tuyên bố ở Việt Nam sẽ có những người biết dạy cho nhau 
cách tạo ra và sử dụng năng lượng sinh học (mà gọi là "nhân điện”, "ngoại 


cảm”, trường sinh học”...) để chữa bệnh bằng đôi tay mầu nhiệm, nhất là từ 
năm 1991 tới nay. 


"Phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng sinh học (nhân điện) đã được các 
nước trên thế giới công nhận như Liên Xô, Mỹ, Venezuela... 


Tính đến nay, ở nước ta có hàng ngàn đôi bàn tay mầu nhiệm như vậy. Gia 
đình Nhân điện Việt Nam ra đời theo quy luật khách quan và nhu cầu bức thiết 
của cuộc sống đời thường. Bước đầu những người có "đôi bàn tay mầu nhiệm 
làm từ thiện, chữa bệnh cho những ai tự nguyện, kể cả các trường hợp đã cùng 
đường, sau khi qua nhiêu bệnh viện, nhiêu thầy thuốc. 


Theo những tư liệu mà một số cơ sở nhân điện ở Việt Nam còn lưu giữ được 
(hồ sơ bệnh án, ảnh chụp, băng video, thư cảm ơn, giấy xác nhận...) thì họ đã tự 
chữa hoặc chữa cho người khác khỏi hoặc đỡ hẳn một số chứng bệnh như: hội 
chứng đau (đầu, cổ, lưng, tứ chi, bụng, ngực...) mất ngủ kéo dài, suy nhược, cao 
huyết áp, thấp khớp, hen suyên, động kinh, suy tim, viêm tấy phần mm... 


Vậy đấy, những điêu bình thường đang xảy ra trong cuộc sống quanh ta, 
trong đó có những bàn tay mầu nhiệm chữa bệnh bằng nhân điện - Năng lượng 
sinh học. “ - 

GS.TS. NGUYỄN ĐÌNH PHƯ 
(Trong tập "Nhân điện - những phát hiện và ứng dụng” NXB VHTT 1996) 


40 


Linh Hồn Không Có 


Chúng ta đã nghe GS. TS. Nguyễn Đình Phư quảng cáo Nhân Điện như bài 
viết trên đây. Vậy nhân diện là gì? 


Người ta cứ nghĩ rằng trong mỗi thân con người có những dòng điện vô hình 
nhưng luyện tập có kết quả thì dùng nó sẽ trị được nhiều thứ bệnh. Khi luyện 
tập họ dùng cái gì để luyện tập, vì là nhân điện vô hình thì không thể dùng ý 
thức được, cho nên họ dùng TƯỞNG UẨN để tập luyện khi thành công trị bệnh 
được có phải là do TƯỞNG UẨN không? 


Cô Djouna không dùng TƯỞNG UẨN luyện nhân điện mà tự đôi tay cô có 
công năng trị hết tất cả các thứ bệnh thì như vậy đâu phải là nhân điện. Khi quý 
vị luyện tập nhân điện thì quý vị cho cái gì trị bệnh đêu là nhân điện hết sao. 
Trước khi có nhân điện quý, vị đã dùng TƯỞNG UẨN để luyện tập như thế nào 
quý vị biết không? Nếu quý vị quả quyết có nhân điện trị bệnh mà bệnh nào 
cũng hết thì từ khi có nhân diện đến bây giờ thì bệnh viện sẽ đóng cửa vì còn ai 
đến bệnh viện trị bệnh. Quý vị đừng quảng cáo ca ngợi nhân điện nhiêu quá mà 
thành quý vị nói không thật. Hiện giờ quý vị cứ đến bệnh viện mà xem. Bệnh 
viện không còn giường cho bệnh nhân nằm. 


Nhân điện do luyện tập bằng TƯỞNG UẨN mới có nhân điện. Cho nên khi trị 
bệnh không phải bệnh nào cũng hết. Bệnh nhân nào hết bệnh là bệnh nhân ấy 
phải hợp với TƯỞNG UẨN của người trị bệnh tức là TƯỞNG UẨN người trị bệnh 
và người bệnh phải tương ưng còn nếu không tương ưng thì không bao giờ hết 
bệnh. 


Đôi tay của Djouna tuy trị hết bệnh nhưng bệnh nhân nào có TƯỞNG UẨN 
tương ưng với TƯỞNG UẨN đôi tay của Djouna thì mới hết bệnh. Nên khi TƯỞNG 
UẨN không hoạt động thì đôi tay không còn mầu nhiệm trị bệnh được nữa. Hầu 
hết những người trị bệnh bằng TƯỞNG UẨN thì chỉ có thời gian rồi sau đó không 

còn trị được ai cả. 


Do biết TƯỞNG UẨN nên chúng ta không thấy có TÂM LINH, có sự MẦU 
NHIỆM mà đó chỉ là một sự hoạt động tự nhiên NĂM UẨN của con người. Nhưng 
tại sao người có TƯỞNG UẨN hoạt động mà cũng có người TƯỞNG UẨN không 
hoạt động. 


Thường con người ai cũng có TƯỞNG UẨN, nhưng TƯỞNG UẨN vẫn nằm im 
lìm không hoạt động, chỉ khi nào có một cú *sốc” chết đi sống lại thì TƯỞNG 
UẨN mới hoạt động như nhà ngoại cảm Bích Hằng bị chó điên cắn. 

Theo chúng tôi hiểu biết hiện giờ có một số người có khả năng TƯỞNG UẨN 
hoạt động. Để chứng minh được những điều này chúng ta nên nghiên cứu lại 
những chuyện đã xảy ra được báo chí và được viết ra thành sách. Chúng ta hiện 
giờ chỉ chịu khó nghiêm cứu thì sẽ biết rố những điều kỳ lạ và mầu nhiệm. 


4I 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


SỰ BÍ ẨN KỲ LẠ 
CỦA MỘT TRÁI TIM 


Ngọn lửa tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức phản đối Mỹ - Diệm 
đã gân 40 năm đã đi vào lịch sử đấu tranh của giới Phật giáo Việt Nam chống 
xâm lược. 


Thần xác Ngài sau 40 giờ hỏa táng, xương thịt của Ngài đã trở về tro bụi - 
nhưng kỳ lạ thay: trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn! 


Khi miền Nam giải phóng - năm 1975, trái tim đó được chuyển gửi và giữ 
gìn ở Ngân hàng nhà nước Việt Nam và sau đó được đưa ra Hà Nội để các nhà 
Khoa học làm công việc nghiên cứu. Với người dân thì trái tim Hòa Thượng Thích 
Quảng Đức vẫn là điều bí ẩn. Nhưng đối với chúng tôi thì không có bí ẩn gì cả, vì 
đó là lúc Hòa Thượng còn sống trước cái chết tự nguyện, tự thiêu vì Phật pháp 
nên tinh thần ý chí dũng cảm sắt đá của Hòa Thượng rất mạnh, do đó TƯỞNG 
UẨN của Hòa Thượng bắt đầu hoạt động trong ngọn lửa tự thiêu, vì thế trái tim 
không bao giờ cháy. Cháy làm sao được khi TƯỜNG UẨN hoạt động mà người 
đời không hiểu gọi là mầu nhiệm. 


se 


KHOA HỌC TÂM LINH 
CỦA CON NGƯỜI 


Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho 
rằng câu chuyện này kỳ lạ: 


"Theo ông Dalai Lama thì khi trải qua một quá trình thiên định lâu 
dài con người có thể loại bỏ được những ý nghĩ và cảm xúc mang tính 
tiêu cực và thù địch. Trong khi đó các nhà tâm lý học Tây phương lại 
không đồng ý với luận điển này. Họ cho rằng những ý nghĩ và cảm xúc 
như vậy là thuộc về bẩm sinh của con người. Đạo Phật Tây Tạng lại cho 
rằng luận điểm của Tây phương là không rõ ràng.” 


Thiền định của các ông Dalai Lama khác với thiên định của Đức Phật. 
Trong khi Đức Phật dạy: "Ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp và tu tập phải làm 
chủ các cảm thọ” thì các Dalai Lama lại dạy: "loại bỏ ý nghĩ và cảm xúc 
mang tính tiêu cực và thù địch.” 

Các ông Dalai Lama dạy: "loại bỏ ý nghĩ mang tính tiêu cực và thù 
địch.” Vậy lấy cái gì loại bỏ ý nghĩ mang tính tiêu cực? Các ông nói được mà các 
ông không biết lấy cái gì loại bỏ ý nghĩ ác 

Trong khi Đức Phật dạy rất dễ hiểu: Lấy ý thức "Ngăn ác diệt ác sêài 
Bởi trong kinh Pháp Cú dạy: *ý làm chủ, ý tạo tác, ý dân đầu các pháp... 

Sự chống đối giữa các nhà khoa học Tây phương và ông Dalai Lama chưa 
ngã ngũ ai đúng ai sai thì các nhà khoa học thí nghiệm cuộc ngồi thiền của Dalai 
Lama. 


42 


Linh Hồn Không Có 


"Cuộc thử nghiệm diễn ra khi ông Dalai Lama đang ngồi thiền thì 
cho nổ một phát súng ngay bên cạnh. Nhưng lạ thay, ông Dalai Lama 
vân ngôi thiên bình thường không hê có một chút phản ứng nào - điêu 
mà các nhà khoa học Mỹ chưa từng thấy ở bất kỳ một cuộc thử nghiệm 
trước đây!” 


Khi các vị Dalai Lama không ngôi thiên, không nhập định tâm rất bình 
thường như mọi người mà cho một tiếng nổ rất lớn gần bên mà các vị Dalai 
Lama không giật mình thì đó các Ngài ở trong tâm bất động. Đó mới chính là 
thiên định của Phật giáo, còn các ông ngôi thiên nhập định mà không giật 
mình thì đó là tà thiên tà định của ngoại đạo 


Khi thân tâm đều rơi vào Định Không Tưởng thì dù cho bom nổ bên cạnh 
thân tâm cũng không nhúc nhích. Bình thường mọi người nghe tiếng nổ lớn đều 
phản ứng giật mình, đó là một phản xạ tự nhiên nhưng ở người nhập định thì 
tâm bất động vì thế sự phản xạ tự nhiên cũng không còn. 


Cho nên các nhà khoa học thử nghiệm với một người nhập thiền định thì 
sự thử nghiệm vẫn hoài công vô ích. Vì thiên định mà đem thử nghiệm với người 
bình thường thì cho đó là điêu kỳ lạ, chớ sự thật không có gì kỳ lạ cả. Vì thiên 
định là Tưởng Uẩn hoạt động nên mới có Định Không Tưởng. 


se 


HOA NHIỆM MẦU VÔ ƯU 


Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho 
là mầu nhiệm: 

Người ta nói đến hoa Vô Ưu là nói đến sự không buồn phiền, đó là người ta 
khéo tưởng tượng một Đức Phật sinh ra nơi gốc cây Vô Ưu có nghĩa là một bậc 
Thánh không còn phiên não. 


Bao đời con người cũng hay tưởng tượng huyền thoại một đấng Giáo Chủ 
rồi bịa ra hoa Vô Ưu để ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc Thánh từ 
cung Trời Đâu Suất sinh về thế gian nên mới có những hiện tượng hoa Vô ƯUu nở. 


Hiện giờ ở Việt Nam người ta trồng cây Vô Ưu rất nhiều, hoa nở liên tục 
mùa nào cũng có hoa nở. Do đó chứng tỏ người ta khéo ca ngợi Đức Phật mà 
thành dối trá lừa đảo mọi người. Cho nên trên cuộc đời này đừng bao giờ nghe 
người ta nói mà hãy nhìn rõ mọi việc người ta làm rồi mới có tin. 

Khi thấy hoa Vô Ưu tại đền thờ Phật và đền thờ đức Trần Nhân Tông tại TP 
Hồ Chí Minh ở Việt Nam mùa nào cũng nở thì người ta lại lý luận Phật giáo Việt 
Nam hưng thịnh. 

Chúng ta hãy nghe trích bài ca ngợi Phật giáo Việt Nam của Ngô Văn Quán 
viết: "Đức Phật ra đời, do năng lượng bởi nguồn tâm vô nhiễm của Ngài 
đã chiêu cảm cho Vô Ưu nở hoa. Đạo Phật truyền vào Việt Nam được sự 
gia trì của Phật, các Tổ, các Thánh Hiên, các bậc Giác Ngộ của dân tộc 
với năng lượng của nguồn tâm vô nhiễm đã chiêu cảm để đất nước và 


43 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


con người Việt Nam thăng hoa. Cũng có thể do tâm Phật của những hội 
viên Trung tâm trong cả nước phát nguyện và quyết tâm ứng dụng 
những lời Phật dạy vào cuộc sống đã giúp cho mọi người thăng hoa 
trong tâm hôn, hăng hái xây dựng đất nước. Chính tâm từ bi ấy đã chiêu 
cảm cho loài hoa này nở liên tục.“ Lời ca ngợi này có đúng không? 


Phật giáo Việt Nam đang đi lên hay đang xuống dốc, nếu chúng ta không 
lầm thì Phật giáo Việt Nam đang lúng túng trước hai ngả đường, không biết sẽ đi 
đường nào: Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông thì ức chế tâm, còn Bắc Tông thì 
mê tín. Còn con đường chính gốc của Phật giáo làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì 
không biết đâu mà tu tập. 


Còn hoa Vô Ưu nở hay không nở thì có liên hệ gì với tâm con người. Nếu 
bảo rằng nhờ hoa Vô Ưu nở thì Đức Phật đâu cần tu tập làm gì. Sáu năm khổ 
hạnh tưởng như thân xác Ngài như gần chết, nếu không nhờ bát sữa của cháu 
bé chăn bò thì Đức Phật có chứng đạo được không? 


Trong sự tu tập rất gian khổ vô cùng, nhất là khi chưa biết pháp tu tập 
còn mò mâm đường đi như người mù dùng gậy dò đường. Vì thế Đức Phật phải 
dũng cảm phát nguyện: "Nếu không chứng đạo thê nát xương không rời 
khỏi cội bồ đê.” Như vậy hoa Vô Ưu nở hay không nở có gì liên hệ với sự tu tập 
của Đức Phật đâu. 

Cho nên ở đời người ta hay thêu dệt và ca ngợi một cách vô lý, thế mà ai 
cũng nghe và tin theo một cách mù quáng, thật là điên đảo tưởng mà không 
biết. 

K CÁC 


NHÀ SIỀU NGOẠI CẢM VANGA 

Chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho 
là mầu nhiệm: 

Nhà siêu ngoại cảm Vanga là một nữ tiên tri người Bungari đã làm cả thế 
giới phải ngưỡng mộ lên khuôn mặt, với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng của 
bà, như vậy bà Vanga là một người mù. 

Một người cháu của bà thuật lại: "Mỗi khi bà tiên tri một việc gì thì 
mặt bà tự nhiên tái nhợt, miệng thốt ra những điều khó hiểu, giọng nói 
bồng to lên một cách không tự nhiên, tiếng nói không giống bà, thậm 
chí đầy đe dọa, làm chúng tôi kinh ngạc vì cái sức nào đó tiêm ẩn trong 
bà. “ 

Quý vị lưu ý lời thuật lại ở trên của người cháu bà, khi bà Vanga muốn tiên 
tri một điều gì thì toàn thân bà không còn bình thường, giống như có ai nhập 
xác bà. Theo chúng tôi hiểu không có ai nhập xác bà cả mà chỉ có Tưởng Uẩn 
của bà hoạt động. Cho nên tất cả những hiện tượng gọi là tâm linh đều hoàn 
toàn do Tưởng Uấn mà chỉ có Phật giáo mới vạch trần bộ mặt tâm linh mầu 
nhiệm của thế giới siêu hình. 


44 


Linh Hồn Không Có 


ee«e 
_ CÔ GÁICÓ _ 
ĐOI MAT THAN KY 

Nữ bác sĩ quân y Trịnh Tường Linh mới 23 tuổi, người Thiểm Tây Trung 
Quốc có đôi mắt thần kỳ mà không ai lý giải nổi, nhìn cành hoa thì cành hoa đứt 
ngang, nhìn cá thì cá chết. 

Dùng tai đọc chữ, nếu ai viết một tờ giấy rồi xếp lại nhét vào tai Tường 
Linh thì Tường Linh đọc không sai chữ nào cả. 

Dùng đôi mắt nối được chỉ đứt, kim gãy và cũng đôi mắt đó nhìn thì kim 
gấy và chỉ lại bị đứt. 

Dùng đôi mắt khám bệnh, Trịnh Tường Linh đã khám bệnh cho 4 vạn 
người. Bệnh nhân thuộc mười mấy tỉnh thành ở Trung Quốc đã mời cô hội chẩn. 

Dùng đôi mắt khám thai nhi như máy X quang, như máy siêu âm B và 
máy rà quét CD. 

Ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu mọi người không hiểu biết đều cho tai và 
mắt Tường Linh là mầu nhiệm, nhưng sự thật không có mầu nhiệm chút nào cả, 
chỉ Tưởng Uẩn của Tường Linh hoạt đông ở tai, ở mắt thì việc làm như trên của 
Tường Linh làm rất dễ dàng. 

Trên đời này không có gì mầu nhiệm vì thân người có năm uẩn đầy đủ khả 
năng làm bất cứ việc gì, nhưng năm uẩn có chịu làm việc hay không, nếu chịu 
làm việc thì người nào cũng giống như người nào. Người ta chỉ thấy có người làm 
được và có người không làm được, vì thế mà mọi người mới cho nó là mầu 
nhiệm. 

Tất cả mọi sự mầu nhiệm chẳng qua chỉ là Tưởng Uẩn hoạt động mà thôi. 

Chúng tôi xin kể lại một số người có khả năng tưởng uẩn hoạt động như 
sau: 

1- Cháu Bích Hằng người Việt Nam đã nổi tiếng là nhà ngoại cảm có một 
cảm nhận chính xác tìm hài cốt liệt sĩ. 

2- Bà Vanga người Bungari có đôi mắt không bị thời gian ngăn cách. 

3- Trịnh Tường Linh người Trung Quốc có đôi lỗ tai nghe chữ, có đôi mắt 
nhập định đã cắt đứt cành hoa, nối chỉ và nối kim bị gãy, nhìn cá cá chết. 

4- Ông B.Kajinxki người Liên Xô (cũ) có ý thức giao cảm với mọi việc xảy 
ra (thần giao cách cảm). 

5- Trung sĩ Ivan Petrov người Liên Xô (cũ) nằm mộng thấy mọi việc xảy ra 
đúng như thật. 

6- Ông Nguyễn Văn Chiều chữa bệnh bằng đôi tay, khi bị điện cao thế giật 
tưởng ông đã chết vì cơ thể bị bỏng nặng, nhưng khi ông tĩnh lại được và dùng 


45 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


đôi tay của mình vuốt các vết bỏng liền phục hồi lại như xưa. Ông Chiều cũng 
nghe được những âm thanh của những người đã chết. 


7- Nguyễn Thị Hằng được hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Tự nhập vào dẫn tìm hài 
cốt anh ta. 


8- Trương Thị Phước nằm mộng thấy đúng như thật. 

9- Em trai liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú theo giấc mộng tìm hài cốt của anh. 

10- Hài cốt Nguyễn Bá Hòa được một người bạn đồng đội 13 lần đi vào 
Nam tìm kiếm, đó là bác sỹ Trần Văn Bản. 

11- Đỗ Bá Hiệp có khả năng tìm hài cốt như cháu B.H. Tìm hài cốt người 
con cho bà mẹ Mỹ. 


12- Phạm Văn Mẫn có khả năng tìm hài cốt như cháu B.H. 


20- Một cháu gái bé khi thấy bộ hài cốt liệt sĩ được người cha dấu trong 
khóm chuối hoảng hồn ngất xỉu, khi tỉnh dậy cháu bé như người mất hồn giống 
như người lên đồng nhập xác. 

21- Nguyễn Văn Liên người tỉnh Hải Dương thường ngồi tại nhà dùng 
Tưởng Uẩn của mình giao cảm chỉ cho những người thân của các liệt sĩ đi tìm hài 
cốt, tìm đâu được đấy. Ngay cả giữa thành phố Hà Nội ông chỉ cho những người 
thân tìm hài cốt những người đã bị giặc Pháp sát hại trong nhà giam Hỏa Lò. 


22- Năm Chiến tức là Bùi Đăng Chiến người Thăng Bình (Quảng Nam - Đà 
Nẵng), ông đã từng đảm nhiệm những chức vụ như: phó Bí thư Huyện đoàn; 
Trưởng công an xã, vào năm 38 tuổi ông bị một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Hai 
năm sau bệnh tật qua khỏi, bỗng một hôm ông bị "nhập đồng” và tìm được nơi 
chôn người chết dưới lớp đất sâu. Sau này trước khi mỗi lần tìm hài cốt ông phải 
thắp nhang, lâm râm khấn khứa... Rồi lặng người theo kiểu *nhập đồng” mới chỉ 
mọi người tìm hài cốt. 

Đây là một hiện tượng ngoại cảm, đó là cách thức để Tưởng Uẩn hoạt 
động. Cho nên ngoài Tưởng Uẩn con người không có cách thức nào giao cảm với 
các từ trường người còn sống cũng như người đã chết. 


23- Nguyễn Thị Nghi người tỉnh Hải Dương chữa được bệnh điên, bệnh 
mắt, tìm xác người chết bị mất tích, tìm mộ bị thất lạc. Cô chỉ ngồi tại nhà mà 
hướng dẫn mọi người bằng khả năng của mình qua chiếc đĩa cũ và hai đồng tiền 
xu để gieo quẻ âm dương như những ông thầy bói ở nơi đền thờ Bà Chúa Xứ, 
Trần Hưng Đạo, Quan Thánh Đế Quân, Bà Chúa Tiên, Bà Đen v.v... Đó cũng là 
một hành động đánh thức Tưởng Uẩn hoạt động. 


24- Phạm Ngọc Hiền dùng con lắc để tìm hài cốt liệt sĩ, có khi dùng quả 
trứng vịt còn sống đặt trên đầu đũa. Con lắc và đầu đũa đều có một lực hút, vậy 
lực hút từ đâu mà có. Có phải từ hài cốt liệt sĩ không? Ngoài Phạm Ngọc Hiền thì 
mọi người dùng con lắc và đầu đũa sao không có sức hút. Như vậy rõ ràng 
không có linh hồn người chết mà lực hút đó có từ anh Phạm Ngọc Hiên. Lực hút 
của anh Phạm Ngọc Hiền do đâu mà có? 


46 


Linh Hồn Không Có 


Lực hút của anh Phạm Ngọc Hiền do từ Tưởng Uẩn của anh hoạt động mà 
có. Do sự hoạt động này tác động vào sáu căn của con người mà mọi người 
không biết nên mới gọi là Tâm Linh Mầu Nhiệm. 

e©ee 


CHUYỆN CÓ THẬT Ở TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG 


Ngày 20 - 07 - 2003, khi tới trường Trưng Vương (Hà Nội) công tác, bằng 
khả năng đặc biệt của mình, Phan Bích Hằng - người từ lâu được coi là nhà 
ngoại cảm tài năng đã phát hiện ít nhất chừng 7, 8 bộ hài cốt vẫn còn nằm dưới 
lòng đất trong khuôn viên trường, đồng thời xác định cả tên và vị trí nằm của 3 
bộ hài cốt nói trên. Chị đã đề nghị với trường, khi nào có điều kiện, những hài 
cốt này sẽ được khai quật. 

Dịp may đó đã đến khi dự án cải tạo nâng cấp trường được chính thức phê 
duyệt và thi công. Ngày 15 - 9 - 2004, ba bộ hài cốt nói trên đã được tìm thấy ở 
đúng vị trí chị đã xác định, với những đặc điểm đúng như nhận định ban đầu của 
chị. 


Ngay sau khi phát hiện ra hài cốt (mà Bích Hằng khẳng định là của chiến sĩ 
cảm tử trong trận 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô mùa Đông năm 1946), 
Bích Hằng đã báo cho Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng đặc biệt của Con người, 
nơi chị đang là cộng tác viên. 


Vấn đề này, giáo sư Đào Vọng Đức (Giám đốc Trung tâm) và nhà văn - tiến 
sỹ - Thiếu tướng Chu Phác (Chủ nhiệm Bộ môn) trước đó đã cử ba nhà ngoại 
cảm khác với tính chất độc lập trắc nghiệm. Tất cả đều xác nhận thông tin này 
là chính xác. 


Nhưng trớ trêu thay, theo bản sơ đồ của Bích Hằng và ba nhà ngoại cảm kia 
thì vị trí của ba bộ hài cốt lại nằm ngay dưới chân cầu thang nhà C (còn gọi là 
dãy Côn Sơn - giáp đường Lý Thường Kiệt), không thể vì lý do đó mà khai quật 
được. 


Cho mãi tới ngày 15 - 9 - 2004, trường Trưng Vương chính thức bàn giao 
mặt bằng để khởi công. Theo hình thức xây cuốn chiếu nên dãy nhà Côn Sơn 
được phá dỡ trước. Ngay sau đó, Trung tâm Nghiên cứu Tiêm năng đặc biệt của 
con người và Phan Bích Hằng đã có cuộc trao đổi với nhà trường và bên thi 
công, đề nghị được tìm kiếm hài cốt nói trên. Ngay trong hai ngày khai quật đầu 
tiên (23 và 24 / 9) ở đây đã tìm được hai bộ hài cốt và tối 25 / 9 là bộ hài cốt 
thứ 3 ở đúng vị trí trong sơ đồ của Bích Hằng đã khẳng định. Đông đảo đại diện 
các cấp ngành, cùng các thầy cô giáo Trường THCS Trưng Vương đã chứng kiến 
việc làm trên. 

Điều đặc biệt là mặc dù những bộ hài cốt đã khá mủn, nhưng các đặc điểm 
nhận dạng trên từng bộ đều khớp với những tình tiết mô tả của Bích Hằng một 
năm trước đó như: ông D. là người hy sinh đầu tiên. Hài cốt của ông D. bị mất 
sọ khi ông vừa nhô người lên khỏi giao thông hào thì bị pháo địch phạt ngang, 
đồng đội thương ông nên trước khi chôn đã lấy chiếc bát (loại Bát Tràng thời đó 


47 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


có đáy bằng, thành đứng) úp lên cổ (hiện hay chiếc bát đó được đặt trong tiểu 
cùng hài cốt có tên là D). Bích Hằng còn cho biết chị đã "nói chuyện” và biết 
được tên và chức danh của ba người hy sinh, nay là ba bộ hài cốt nói trên, đó là 
Phan Hào (còn gọi là Hào Professeur) - trung đội trưởng, Nguyễn Văn Dư (còn 
gọi là Dư đen, Dư còi) là trung đội phó, chính trị viên và Nguyễn Văn Đẳng. Cả 
ba đều thuộc Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 77, hy sinh ngày 21-12-1946. 


Ông Hàn Thụy Vũ - đại tá, hiện là phó trưởng bộ môn Cận Tâm lý, nguyên 
phóng viên báo Quân đội nhân dân, trước đây cũng là chiến sĩ Trung đoàn 48 - 
Trung đoàn Thăng Long (hai trung đoàn của Hà Nội là Thủ đô và Thăng Long) 
xác nhận: Về tiểu sử trung đội trưởng Phan Hào đã được nhắc đến trong cuốn 
lịch sử 60 ngày đêm toàn quốc kháng chiến. 


"Trung đội của ông Hào còn được gọi là Tiếp hoàn quân, chọn lọc toàn 
những trí thức, giỏi tiếng Pháp. Đêm 19 rạng ngày 20, các lực lượng vũ trang, 
nhân dân thủ đô Hà Nội và các thành phố nổ súng chiến đấu - toàn quốc bước 
vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 20 / 12, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cũng trong ngày 20 / 12 / 1946, bộ đội 
ta và quân Pháp giao tranh ở Tòa thị chính (tức UBND thành phố Hà Nội ngày 
nay), Bưu điện và Bắc Bộ phủ. Các chiến sỹ của ta tuy lực mỏng nhưng đã dũng 
cảm ngăn cản được nhiều đợt tấn công của giặc Pháp, cầm cự được 01 ngày để 
cho nhân dân và bộ đội chủ lực rút qua cầu Long Biên về chiến khu an toàn. 


Đến ngày 21-12-1946, địch tăng cường lực lượng viện binh nên đã chiếm 
được một số chốt, trong đó có chốt ở Trường THCS Trưng Vương. Và ba ông 
Hào, Dư, Đằng có thể đã hy sinh trong ngày 21-12” (Theo báo Hà Nội Mới điện 
tử 15 / 11 / 2004). 


__ Chuyện có thật ở trường Trưng Vương do cháu Bích Hằng giao cảm hướng 
dẫn lấy hài cốt là một sự thật, nhưng chúng ta phải xác định cháu Bích Hằng 
làm sao lại có khả năng đó mà mọi người khác không có, không làm được. 


Qua câu chuyện tìm hài cốt cô Khang em gái của giáo sư Trân Phương 
chúng tôi đã xác định rất rõ ràng. Cháu Bích Hằng có khả năng đó được là nhờ 
Tưởng Uẩn của cháu hoạt động. Tưởng Uẩn của cháu hoạt động là nhờ nọc độc 
chó dại. Cháu không chết mà lại có sự giao cảm với các từ trường bên ngoài 
bằng hình thức như linh hồn người chết nhập và nói chuyện với cháu. Toàn bộ 
những sự việc này xảy ra đều do năng lực Tưởng Uẩn của cháu. 


see 


HIỆN TƯỢNG NGƯỜI CHẾT SAO CƠ THỂ 
CÒN GIỮ NGUYÊN VẸN NHIÊU NĂM THÁNG 


These are the pictures of St.Bernadette who died 122 years ago in 
Lourdes, France and was buried, her body was only discovered 30 years ago 
after the church officials decided to examine her body. Her body ¡is still fresh 
until today and if you ever go to Lourdes , France you can see her body in the 
church in Lourdes. Her body does not decay because during her lifetime, the 


48 


Linh Hồn Không Có 


mother of Jesus would always appear to her and give messages and advice to all 
mankind on the right way to live on this earth. 


(Đây! Những bức tranh của nữ thánh Bernadette đã chết cách đây 
122 năm tại Lourdes, nước Pháp và được chôn, xác của cô chỉ được 
khám phá cách đây 30 năm sau khi người của nhà thờ quyết định khám 
tử thi. Xác của cô vân còn tươi tới tận nay và nếu có dịp rảnh tới thăm 
Lourdes, nước Pháp bạn có thể thấy thi thể của cô trong nhà thờ tại 
Lourdes. Xác của cô không thối rữa bởi vì trong thời gian cô còn sống, 
mẹ của chúa Jesus đã hiện ra với cô và cho cô những tín nhắn cùng lời 
khuyên đến nhân loại sống đúng có đạo đức trên trái đất này.) 

Many miracles have taken place in this place of Lourdes and still do until 
today.These pictures show her body after 122 years. 

(Nhiều hiện tượng lạ đã diễn ra tại chỗ này của Lourdes và cho tới tận 
ngày nay. Những bức tranh này cho thấy xác cô sau 122 năm). 

' 1 


49 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nhìn xác chết của cô Bernadette cách đây 122 năm mà vẫn còn tươi như 
người đang ngủ. Tại sao một người chết cơ thể không bị vi khuẩn hủy hoại mà 
lại còn tươi như người đang ngủ? 


Thân xác ấy còn lưu giữ tại nhà thờ Lourdes ở bên Pháp. Đây là một bằng 
chứng cụ thể mà không ai lý giải dù các nhà khoa học cũng không giải thích 
được. Vậy có bàn tay thần thánh nào đã giúp cho thân xác của cô Bernadette 
không hư hoại? 


Muốn biết rõ điều này chúng ta hãy đọc câu chuyện kể về đời sống của cô 
Bernadette thì thấy rất rõ không có bàn tay nào cả mà chỉ có tưởng uẩn của cô 
đã giữ gìn thân xác suốt 122 năm. Thật là tưởng uẩn của mỗi con người đã làm 
nên những phép mầu kỳ diệu mà không ai ngờ được. Nếu một người nào biết 
cách tu tập làm cho tưởng uẩn hoạt động thì trong cuộc đời không còn có một 
sự việc gì xảy ra mà người ta gọi là mầu nhiệm hay là tâm linh nữa 


Thiêu nữ Bernadete 


Vậy chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục đọc "Vài sự kiện vê cuộc đời thôn 
nữ Bernadette” do Đức Long thuật lại như sau: `VietCatholic News (Thứ Tư 26 
/03/ 2008 10: 46) 


50 


Linh Hồn Không Có 


Bernadette sinh ngày 7 tháng 01 năm 1844 trong căn nhà kinh doanh 
máy xay bột ông Boly, đến tháng 02 năm 1856, gia đình dọn về ở căn phòng 
*Cachot”, Cachot là phòng giam nhà tù xưa. Từ ngày 11 tháng 02 đến 16 tháng 
06 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với Bernadette. Ngày 18 tháng 01 năm 
1862, Đức Cha Laurence, giám mục giáo phận Tarbes công nhận sự thật Đức Mẹ 
hiện ra. Ngày 04 tháng 07 năm 1866, Bernadette xin vào Dòng thánh Gilard, 
dòng nữ tu Bác Ai ở Nevers. Ngày 30 tháng 10 năm 1867, Bernadette tuyên 
khấn và lấy tên là chị Marie-Bernard. Tháng 09 năm 1874, Bernadette ngã 
chứng bệnh hen kinh niên, và mất ngày 16 tháng 04 năm 1879. Ngày 08 tháng 
12 năm 1933 được Đức Thánh Cha Piô XI phong thánh. 


Gia đình Bernadette rất nghèo. Cha là chủ tiệm một máy xay, bị phá sản, 
gia đình sống dựa vào những công việc nhỏ nhặt. Họ ở trong căn nhà tù cũ được 
cải dụng bởi vì nhà tù này trước đây tối tắm và hại cho sức khỏe. Họ có bốn 
người con, đêm ngủ chung một giường. 14 tuổi mà Bernadette chẳng hề biết 
đọc, chỉ biết nói tiếng thổ ngữ (bigourdan). 


Lúc xưng tội với cha Pomain, cha phó xứ, Bernadette thú nhận với Ngài 
rằng: "có một người nữ trẻ xinh đẹp ...”. Anne Bernet, người viết tiểu sử thánh 
nhân Bernadette, nhận xét: "mọi người luôn có những lời lễ thiếu tế nhị và nhã 
nhận với Bernadette”(1). Khi sự kiện được tiết lộ, hàng trăm người dẫn 
Bernadette đến núi đá Massabielle và hỏi "Bà là ai?“. Ngày 25 tháng ba, người 
nữ trả lời: "Que soy era Immaculada Conception” (Ta là Đấng vô nhiễm 
nguyên tội). Bốn năm trước đó, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố tín điều vô 
nhiễm nguyên tội, nhưng tín điều này chưa được thông dụng đối với tín hữu 
công giáo lúc bấy giờ, Bernadette cũng không hiểu ý nghĩa tín điều đó. Vì bệnh 
hen kinh niên, Bernadette được ở nội trú tại nhà dưỡng lão Lỗ Đức, sau đó vào 
Dòng nữ tu Bác Ai ở Nervers, chị mất tại đây năm 1879, ở tuổi 35, Bernadette 
được phong hiển thánh năm 1925 và phong thánh năm 1933. Người Nữ xinh 
đẹp và Bernadette trong những lần hiện ra 


Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 06 năm 1858, Đức Trinh 
Nữ hiện ra với Bernadette 18 lân. Những lần hiện ra không ai thấy Người, 
ngoài Bernadette. Lần hiện ra sau cùng, ngày 16 tháng 06, Bernadette không 
đến hang núi đá, vì bị cấm vào hang, cô sang bên kia bờ sông Gave (đối diện 
hang núi đá). "Chưa bao giờ tôi thấy Người đẹp đến thế”, Bernadette cho biết. 


Cảnh tượng diễn ra dưới triều đại vua nước Pháp Napoléon II, tại Lỗ Đức, 
thị trấn miên Pyréné. Ngày 11 tháng hai năm 1858, Bernadette Soubious, lúc đó 
còn là một thiếu nữ rất trẻ, đi nhặt củi cùng với em gái và một cô bạn, bên bờ 
sông Gave, ở chân núi đá Massabielle có một cái hang, phía trên có một lô 
(tiếng Pháp: anfractuosité), theo giải thích: lỗ là nơi, chỉ địa điểm hiện ra, Đức 
chỉ danh nhân, là tên Đức Mẹ. Hai từ này ghép lại thành địa danh "Lô Đức”. Từ 
nơi tăm tối ẩm ướt này, một tia sáng khác thường phát ra thu hút sự chú ý 
Bernadette, và cô thấy một "người nữ trẻ xinh đẹp” hiện ra. 


31 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


1. Lần hiện ra thứ nhất, thứ 5 ngày 11 tháng 02, Bernadette kể lại 
rằng: "Người Nữ ấy mặc áo trắng dài, đầu đội khăn trùm trắng, lưng thắt đai 
xanh dương và trên đôi chân có bông hồng màu vàng.” Hai cô bé kia thì không 
thấy gì. Bernadette làm dấu thánh giá và lần hạt với Đấng hiện ra. Sau khi đọc 
kinh, Người biến mất. 


2. Lần thứ hai, chủ nhật ngày 14 tháng 02. Bernadette cảm nhận được 
sức mạnh nội tâm thôi thúc cô đến hang đá, dù cha mẹ cấm đoán. Năn nỉ mãi 
cha mẹ cho phép đến hang đá. Sau khi đọc xong một chục hạt, Bernadette thấy 
Người xuất hiện, Bernadette rảy nước thánh và đọc kinh lần hạt với Người. 
Người Nữ cười và bái đầu. Khi đọc kinh xong, Người Nữ lại đi mất. 


3. Lần thứ ba, thứ 5 ngày 18 tháng 02. Bernadette đọc kinh lần hạt với 
Người và hỏi tên Người: "Chị có thể cho biết tên?”. Người Nữ trả lời: "Không cần 
thiết đâu”, Người nói với Bernadette "*Con muốn làm vinh danh Ta tại chốn này 
trong 15 ngày? Ta không hứa làm cho con hạnh phúc ở thế gian này, nhưng thế 
gian khác”. 


_ 4. Lần hiện ra thứ tư, thứ 6 ngày 19 tháng 02. Bernadette đọc kinh lần 
chuỗi với Người, nến thắp sáng trong tay. Phong tục thắp nến dâng Đức Mẹ có 
từ đây. 


5. Lần thứ 5, ngày 20 tháng 02, Đức Trinh Nữ dạy Bernadette đọc kinh 
riêng. Sau đó Người biến mất, khiến Bernadette mang nỗi buôn man mác. 


6. Lần thứ 6, ngày 21 tháng 02. Người Nữ hiện ra với Bernadette từ sáng 
sớm. Sau đó, cha Pène và viên cảnh sát Jacomet chất vấn Bernadette. Viên 
cảnh sát bắt Bernadette kể lại điều cô đã thấy. Cô bé nói với ông ta bằng tiếng 
thổ ngữ *Aquero” nghĩa là điều lạ *Bernadette lần chuỗi với Người Nữ.” 


7. Lần thứ 7 vào ngày 23 tháng 02, Bernadette đang đọc kinh, thì Người 
hiện ra. 


8. Lần thứ 8, thứ tư, 22 tháng 02, Người Nữ ban sứ điệp sám hối: "Hãy 
sám hối! An nắn! Hãy đền tội! Hãy cầu cùng Chúa cho kẻ có tội. Hãy hôn 
lên đất để kẻ tội lỗi biết sám hối.” 


9. Lần hiện ra thứ 9, vào thứ 5 ngày 25 tháng 02. Đám đông nói với 
Bernadette: "Cô có biết rằng nói ra những điều vậy người ta cho rằng cô điên?”. 
Bernadette trả lời: "Người Nữ bảo tôi uống nước suối... Tôi chỉ tìm được ít nước 
bùn, Người bảo tôi ăn cỏ gần nguồn nước, thế rồi Người biến mất và tôi đi luôn”. 
Người Nữ khuyên: “Con hãy uống nước và tắm nước suối này. Hãy ăn cỏ 
nơi đây”. 


22 


Linh Hồn Không Có 


10. Lần thứ 10 & 11 vào thứ bảy và chủ nhật 27 tháng 02. Bernadette 
uống nước suối và làm cử chỉ sám hối. Ngày 28, hơn 1000 người tham dự cuộc 
nhập định *extase”, Bernadette cầu nguyện, hôn lên đất và bò bằng đầu gối. 
Sau đó Bernadette bi đưa về nhà ông thẩm phán Ribes, bị dọa bỏ tù. 


12. Lần thứ 12 vào thứ hai, ngày 01 tháng 02, hơn 1500 người trong đó 
có một linh mục bao quanh Bernadette tại hang đá Lỗ Đức. Ban đêm, một cô 
bạn sở tại, tên Cathrine Latapie, đến hang đá nhúng tay vào suối nước, tay của 
cô liên cử động được. 


13. Lần thứ 13 vào thứ 3, ngày 02 tháng 03. Người NữỮ giao cho 
Bernadette đem sứ điệp cho các linh mục. Người nói: `Hãy đi nói với các cha đến 
đây rước kiệu và xây dựng tại đây một ngôi nhà nguyện”. Bernadette nói điều 
đó với cha Peyramale quản xứ Lỗ Đức. Cha Peyramale chỉ muốn biết một điều: 
"Nếu Người thực sự muốn một nhà nguyện thì mong cho biết tên Người và cho 
hoa hồng nở ở hang đá”. Sau đó, có minh chứng cho thấy, vào giữa đông mà 
hoa hồng ở hang đá vẫn nở. 


14. Lần hiện ra thứ 14, vào thứ 3 ngày 03 tháng 03. Từ 7 giờ sáng, đã 
có mặt hơn 3000 người. Bernadette đến Lô Đức những không thấy hiện ra. Sau 
khi tan trường, cô nhận thấy trong thâm tâm có tiếng gọi của Người Nữ, liên tới 
hang đá và hỏi tên Người Nữ, Người Nữ trả lời bằng một nụ cười. 


15. Lần thứ 15, vào thứ 5, ngày 04 tháng 03. Đám đông khoảng 8000 
người chờ đợi phép lạ, hết một chục hạt vẫn thấy im lặng. Vị cha xứ Peyramale 
cắm trại tại chỗ, trong 20 ngày, Bernadette không đến hang đá. 


16. Lần thứ 16 vào thứ 5 ngày 25 tháng 03. Tên của Người được biểu lộ, 
nhưng hoa hồng trên chân Người Nữ không nở như những lần hiện ra trước. 
Người ngước mắt lên trời cầu nguyện, đôi tay giăng hướng xuống đất và nói: 
Ta là Đấng Vô Nhiễm”. Bernadette thấy vậy, liên chạy đi nói lại với mọi người 
điều cô thấy mà không thể hiểu. Những lời tường thuật của Bernadette làm cho 
vị cha xứ Peyramale vốn dũng cảm cũng phải bối rối. 


17. Lần thứ 17, vào thứ tư ngày 07 tháng 04. Bernadette cầm nến sáng 
trong tay. Lửa cháy trên bàn tay mà không bị bỏng. Sự kiện ngay lập tức được 
bác sỹ Bouzous ghi nhận. 


18. Lần cuối cùng vào thứ 6 ngày 16 tháng 06, Bernadette cảm nhận 
được tiếng gọi huyền bí ở Lỗ Đức, nhưng vì cấm vào hang đá, nên cô sang phía 
bên kia bờ sông, đi trên đồng cỏ Ribère, đối diện với sông Gave, thấy Đức Trinh 
Nữ *xinh đẹp hơn bao giờ hết”. 


_ Ngay từ đầu, theo chân thánh nữ Bernadette, các người bệnh tật vội vàng 
về Lỗ Đức, họ cho biết được lành bệnh. Giáo Hội tỏ ra thận trọng vấn đề này: 


` 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


trong 150 năm qua, Giáo Hội chỉ mới công nhận 67 phép lạ, mặc dù phòng y tế 
trong tâm Lỗ Đức ghi nhận đã có 2000 trường hợp lành bệnh không thể giải 
thích được. (1) "Anne Bernet, Bernadette, Tempus”, p. 384 ) (Nguồn: 
Asomption & oeuvres và báo Figaro) 


Đức Long 
Kck<% 


XIN THÂY CHO CON HỎI 


Qua câu chuyện về thánh nữ Bernadette, con biết rằng khi còn sống tưởng 
uẩn của bà làm việc cho nên bà có những hiện tượng lạ là thấy được mẹ của 
chúa Jesus và làm được nhiều hiện tượng lạ khác. Nhưng con cũng vì tò mò xin 
Thầy giải thích thêm cho rõ. Cám ơn Thầy. Kim Quang 


1- Khi một người chết mà thân xác còn tươi như vậy là họ do tu tập 
pháp gì mà có? 

Đáp: Khi một người chết mà thân xác còn tươi như vậy là do họ tu tập 
Tưởng Pháp. Ở đây cô Bernadette do lòng tin tuyệt đối nên tưởng cô hoạt động 
chớ không phải do tu tập. 


Tưởng cô Bernadette đã 18 lần hoạt động và như vậy tưởng cô rất dễ xử 
dụng khi cô muốn là nó hoạt động. Đọc trong bài chúng ta thấy rất rõ như: lửa 
cháy trên bàn tay mà không bị phỏng, Đức Trinh Nữ hiện ra nhiều lần cô đã thấy 
qua tưởng. 


Người nào muốn luyện tưởng hoạt động thì dùng tưởng hơi thở từ 
trên đầu đi xuống chân rôi từ chân đi vòng ra sau lưng rôi chạy theo 
xương sống trở lên đầu và hơi thở cứ đi vòng tròn như vậy gọi là chuyển 
pháp luân. Đó là luyện tưởng hơi thở. 


Khi ức chế ý thức không cho niệm khởi như Thiên Đông Độ biết vọng liên 
buông, tham thoại đầu, tham công án v.v..., đó là tu tập về tưởng không, người 
này tu tập như vậy sẽ nhập vào Không Vô Biên Xứ Tưởng. Khi người này nhập 
vào không vô biên xứ tưởng rồi bỏ thân xác thì thân xác người này còn nguyên 
vẹn không tan rã hôi thối. 

2- Người theo đạo thiên chúa không có tu định, vậy tại sao họ lại 
có thể để lại thân xác như vậy? Bằng cách nào tưởng của họ hoạt động? 
Do quá tin vào có thiên chúa chăng? 


Đáp: Tưởng do lòng tin vào Thiên Chúa, tưởng cô Bernadette hoạt động. 
Nhờ tưởng hoạt động nên thân xác cô không hư hoại. 


3- Có phải tưởng của họ đang hoạt động cho nên thân xác không 
hủy hoại? 


Đáp: Đúng vậy, tưởng của cô Bernadette đang hoạt động nên thân xác cô 
không hủy hoại 


34 


Linh Hồn Không Có 


4- Những người có thân xác như vậy đã tái sanh chưa? Hay có phải 
tái sanh không? 

Đáp: Việc tái sinh không liên hệ với thân xác người chết. Khi người vừa tắt 
thở là nghiệp của người ấy tương ưng đã tái sinh làm một người khác rồi. Nghiệp 
cô Bernadette đã tái sinh làm một người khác, còn thân xác cô không hư hoại là 
do tưởng uẩn trong thân cô hoạt động bảo vệ nên thân xác cô giống như người 
đang ngủ, một giấc ngủ dài 122 năm và còn tiếp tục nữa nếu tưởng uẩn cô còn 
hoạt động. Tưởng uẩn trong con người là một pháp mầu, là một điều kỳ lạ mà 
người nào cũng có, nhưng người có tưởng hoạt động và người có tưởng chưa 
hoạt động. Vì thế mà mọi người không biết nên cho là pháp mầu, cho là những 
điều kỳ lạ. 


6- Có những hiện tượng lạ nói rằng nhiều người bị bệnh viếng thăm 
bà thì được chữa khỏi bệnh? Điêu đó được giải thích như thế nào? 


Đáp: Đã nói đến tưởng thì trị bệnh cho người khác là một việc dễ dàng, 
chỉ cần hai tưởng tương ưng nhau trong một từ trường thì người có bệnh sẽ lần 
lần hết bệnh. Cho nên có người bệnh đến thăm thân xác cô Bernadette là về 
nhà hết bệnh, nhưng có người lại không hết bệnh. Đó là tưởng người bệnh tương 
ứng với tưởng của cô Bernadette đang hoạt động để bảo vệ thân xác cô. 


7- Có cách nào làm cho thân xác đang tươi như vậy tan rã không? 
Hay là cứ để theo thời gian sẽ tan rã? 

Đáp: Chỉ cần một người nhập vào Thức Vô Biên Xứ Tưởng thì sẽ bắt gặp 
tưởng thức của cô Bernadette và giúp tưởng thức cô ngưng họat động thì thân 
xác cô tan rã tức khắc. 


Còn nếu để tưởng thức của cô Bernadette hoạt động thì thân xác cô 
không bao giờ tan rã. 


see 


MỘT LINH HỒN NHIÊU THỂ XÁC 


"Một vị Tăng ở Tây Tạng đã nói cuộc đời chỉ là một sân khấu. Diễn 
tại sân khấu này đóng vai một người nghèo khó, nhưng ở một sân khấu 
khác, người đó lại hóa thân thành vị công tử, có thể là do sự lựa chọn vai 
diễn của người đó. ” 

Lời nói của vị Tăng Tây Tạng chứng tỏ ông ta chẳng biết gì về Phật giáo. 
Ông nói theo sự truyền thừa thuyết Linh Hồn Đi Tái Sanh của loài người từ xưa 
đến nay, chứng tỏ các vị Tăng Tây Tạng chỉ mang hình thức Tăng chớ thật sự 
không phải là tu sĩ Phật giáo. Các Ngài đang theo tu theo ngoại đạo Bà La Môn 
nhưng mượn danh là Tăng sĩ Phật giáo để lừa đọc giả. 

Phật giáo thì cấm các đệ tử của mình không nên thị hiện thần thông còn 
các ông Lạt Ma thì chuyên luyện thần chú để thể hiện cầu vòng, biết chuyện quá 
khứ vị lai của người khác để làm cho mọi người phục mình. Vì thế nói đến Tây 
Tạng thì người ta kèm theo danh từ Huyền Bí. Có những tác giả họ hiểu như thế 


Sà 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nào xứ Tây Tạng mà dám ghép Tây Tạng Đất Phật Huyền Bí. Trong khi Đức 
Phật sinh ra ở Ấn Độ, còn các sư Tây Tạng tu hành có làm chủ bốn sự đau khổ 
chưa?, mà dám cho Tây Tạng Đất Phật Huyền Bí. 


Tu thành Phật cũng giống như một người bình thường, có gì huyền bí đâu? 


Các sư Tây Tạng cũng sợ chết như mọi người, khi Trung Quốc qua xâm 
chiếm đất nước này thì các ông Lạt Ma chạy trốn sang bên Mỹ. 


Khi Trung Quốc đặt nền cai trị đất nước này, biến đất nước này thành một 
nơi du lịch của Trung Quốc, muốn quyến rũ du khích đông đảo nên đặt cho cái 
tên đầy hấp dẫn "Tây Tạng Huyền Bí”, nghe cái tên ai cũng muốn đến đó 
tham quan một lần, nhưng các ông Lạt Ma tu hành như các sư thầy ở Việt Nam 
có khác chỗ nào đâu. 


Có ông Lạt Ma nào tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: Sinh, Già, Bệnh, Chết 
chưa? 


Vậy mà huyến bí để làm gì hay để quyến rũ những người hiếu kỳ. Huyền 
bí để xây dựng thế giới siêu hình, để xây dựng một Linh Hồn bất diệt, để đi 
ngược lại lời dạy của Đức Phật, để diệt nền đạo đức nhân bản - nhân quả của 
loài người. 

Đừng lấy các sư Tây Tạng mà xây dựng thành một đất nước Huyền Bí, vì 
các sư Tây Tạng tu hành có ra có tới đâu, chỉ đọc thần chú hiện cầu vòng để lừa 
bịp thiên hạ. Tu hành mà lừa gạt mọi người như vậy thì tự các Ngài Lạt Ma rất 
xấu hổ cho người trước đã làm mà người sau phải chịu lấy tiếng xấu muôn đời. 


Chúng ta ai cũng biết Phật giáo đã xác định rõ ràng: "Con người có thân 
ngũ uẩn là do nghiệp thiện ác. Như vậy Nghiệp Thiện Ác Đi Tái Sinh chớ đầu 
phải Linh Hồn đi tái sinh. 

Nếu quả có Linh Hồn đi tái sinh thì Linh Hôn đầu có ngu dại điên khùng mà 
chọn chỗ nghèo, chỗ con bò, con heo, con gà, con vịt, con cá, con tôm, con 
trùng, con dế v.v... mà tái sinh. Phải không quý vị? 

Nếu có Linh Hồn Tái Sinh thì thế gian này toàn là ông chủ không có người 
làm công, còn trong cuộc sống hiện tại trong xã hội ông chủ thì ít mà công nhân 
thì nhiều, như vậy Linh Hôn quá ngu si phải không, thưa quý vị? 


Nếu có Linh Hồn Đi Tái Sinh thì thế gian này toàn là người giàu, nhưng sự 
thật trong xã hội hiện tại người giàu thì ít mà người nghèo thì vô số kể, như vậy 
Linh Hồn quá ngu sỉ. Phải không quý vị? 

Nếu có Linh Hồn Đi Tái Sinh thì thế gian này toàn là con người, nhưng sự 
thật trên hành tinh của chúng ta đang sống thì con người lại quá ít mà loài vật 
thì vô số kể, như vậy Linh Hồn quá ngu si. Phải không quý vị? 

Cho nên Linh Hồn có là do những người sống trong ảo tưởng dựng lên để 
nuôi hy vọng mình có một cái gì vô hình mà luôn luôn trường tôn mãi mãi. Do 
những điều lý luận trên đây chúng tôi xác nhận và bảo thẳng cho mọi người biết 


56 


Linh Hồn Không Có 


Linh Hồn Không Có. Chỉ có nghiệp thiện ác của mọi người đi tái sinh mà thôi. 
Đó là luật Nhân Quả không sửa đổi hay bóp méo nó được. 

Nếu ai bảo có Linh Hồn là những người không thông suốt Phật giáo, không 
hiểu biết Luật Nhân Quả. 


Chúng tôi xin thành thật khuyên những người viết sách về tâm con người 
trong góc độ Tôn giáo, chỉ khi nào tu hành làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết thì 
mới viết sách, còn chưa làm chủ bốn sự đau khổ này mà viết sách là viết theo 
Tưởng giải của mình, viết sách như vậy dạy người tu Thiền là giết người mà 
không cần gươm đao quý vị ạ!. Người chưa chứng đạo giống như người mù, cho 
nên quý vị đừng viết sách nữa và xin cáo lỗi với độc giả bốn phương để thu hồi 
những tập sách đó lại. 

Viết sách là làm lợi ích cho mọi người chớ không phải viết sách cầu danh, 
cầu lợi. 

Có một cuốn sách đề tựa "Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác” tác giả biết 
chắc có Linh Hồn thật hay sao mà dám đặt tên sách như vậy. Muốn viết sách về 
Linh Hồn thì nên dựa vào lời dạy của Đức Phật mà viết. Khả năng mình biết gì 
trong thân người mà dám cho trong thân con người có Linh Hôn. Một mình 
không hiểu biết mà muốn cho mọi người cũng không hiểu biết như mình sao? 

Người nào chưa hiểu biết về Linh Hồn mà dám xác định có Linh Hồn là 
người nói vọng ngữ đệ nhất. Xin quý vị tránh xa những người không thành thật 
với mình vì những người này còn tiếp tục nói vọng ngữ nữa. Cho nên ở đời cái gì 
biết chắc thì nói còn chưa biết thì thôi. Đừng làm hay mà thành dở. 

Ở đây Linh Hồn là một việc cần phải làm sáng tỏ, bởi vì nó không có, 
nhưng từ xưa cho tới nay mọi người luôn cho rằng có, nhưng cho có mà không 
xác định được. Bởi vì nó có là do truyền thuyết từ xa xưa đến nay đã ăn sâu vào 
lòng con người, nó đã trở thành một Phong Tục Linh Hồn chớ không có Linh 
Hồn Thật Sự. Cho nên muốn dẹp bỏ nó không phải trong một ngày một giờ mà 
dẹp được. 


Muốn dẹp nó phải bền chí, phải đủ sức thuyết phục mọi người phải dẹp 
sạch những sách vở nói về Linh Hồn với sự tưởng tượng của các nhà văn, nhà 
báo. 

Kc 
MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT SAO CÒN ÓI MÁU TƯƠT 

Có một Phật tử kể: chúng tôi có một ông chú, ông chú có hai đứa con, 
một trai một gái. 

- Cậu con trai thì ruợu chè be bét 

- Cô con gái thì đàng điếm trai gái toàn là những người hư thân mất nết. 


Khi ông sắp chết, ông cấm không cho hai đứa con để tang ,nhưng hai đứa 
nhậu nhẹt và dẫn bạn bè về quậy phá trong đám tang làm cho cô bác bất bình. 


TM: 


Trưởng Lão THÍCH THÔỒNG LẠC 


Lúc bấy giờ thân xác ông đang liệm trong một chiếc áo quan bằng thủy tỉnh, vì 
thế mọi người đêu nhận thấy máu tươi trong miệng ông trào ra. 

Có người hỏi tại sao người chết rồi mà còn tức tối đến đỗi máu tươi chảy 
ra miệng? 

Người chết rồi nhưng thân xác chưa hủy hoại nên tưởng còn đang hoạt 
động, nếu khi thân hủy hoại tan nát còn một đống thịt hôi thối thì tưởng ngưng 
hoạt động. 


Tưởng còn hoạt động thì tham, sân, si, mạn, nghi người đó còn đủ, vì thế 
con cái không nghe lời dạy bảo, cứ quậy phá, dù lúc bây giờ thân xác đã chết 
tức là thân xác ngưng thở chớ toàn bộ thân ngũ uẩn còn nguyên vẹn thì tức giận 
ói máu là một lẽ bình thường, vì tai mắt, mũi, miệng họ còn nguyên vẹn có hao 
mất căn nào đâu. 


Cho nên người không hiểu tưởng là hết thở thân xác như một khúc cây. 
Hiểu như vậy là sai, thân xác người mới chết không phải là khúc cây, khúc gõ. 
Họ không thở nhưng tưởng của họ vẫn cảm nhận tất cả mọi sự việc xảy ra xung 
quanh bên ngoài, lúc bây giờ người chết cũng giống như người đang chiêm bao. 
Khi nào giấc chiêm bao mất là họ mới chết thật. 


Khi mới chết chúng ta đừng vội tẩm liệm mà hãy để thân xác người chết 
nằm ngay ngắn trên giường như người nằm ngủ. 


Hiện giờ nghiệp lực của họ đã tương ưng tái sinh luân hồi thành người 
hoặc thành loài vật khác rồi. Những người tạo nghiệp ác thường khi sống ăn thịt 
chúng sinh nên khi chết nghiệp ăn thịt chúng sinh tương ưng đi tái sinh làm loài 
vật để trả nhân quả để người và loài vật khác ăn thịt lại. 


Người sống bằng thực phẩm thực vật thì tránh nghiệp tái sinh làm loài vật 
và cơ thể ít bệnh tật. Cho nên người ăn rau quả sống an vui và trường thọ hơn 
người sống bằng thịt chúng sinh 


sé$$ 


ĐƯA ANH TRỞ LẠI QUÊ NHÀ 


Thiết nghĩ trong cuộc đời của một con người ai mà chẳng có không ít 
những niêm vui mênh mông và có cả những nỗi buôn vô tận. Nhất là đối với 
những gia đình trong những năm tháng đất nước có chiến tranh, hình ảnh người 
vợ trẻ ôm đứa con bé bỏng đưa tiền chồng ra mặt trận... họ lặng lẽ nuốt nước 
mắt vào trong, dành cho ngày gặp lại. Và sau bao năm, chiến tranh đã lùi xa - 
người vợ trẻ ngày nào, bây giờ trên mái tóc đã bạc - người ra đi mãi chẳng thấy 
về?! 

Đó là trường hợp của gia đình chị Trần Thị Nghĩa ở xã Bình Minh, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình - giữa những ngày giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ở cả hai 
miền Nam Bắc (1965), anh Đoàn Văn Cờ, chồng của chị - một bộ đội phục viên 
đã nhanh chóng trở lại quân ngũ. Ngày anh lên đường, chị Nghĩa hai tay ắm đứa 
con gái nhỏ tiên chân anh... và rồi có ai ngờ cho mãi đến khi cả hai miên đất 


58 


Linh Hồn Không Có 


nước tràn ngập niềm vui đại thắng, chị Nghĩa mới biết tin chồng qua mảnh giấy 
báo tử: anh Đoàn Văn Cờ, chồng chị đã hy sinh ngày 13 / 8 / 1986 tại... "mặt 
trận phía Nam“ (!). 


Trước nỗi đau tử biệt, chị Nghĩa chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ đau xót phận 
mình và thương cho đứa con côi, suốt bao năm ròng mong gặp mặt cha. 


Giống như nhiều gia đình có người thân còn *nằm” lại trên các chiến trường, 
dù xa xôi cách trở, chị Nghĩa đã cùng các anh chị em trong nhà và nhất là sự 
quyết tâm của cháu Hoa - con gái duy nhất của liệt sỹ, đã bằng mọi cách liên 
hệ với các đồng đội cũ của anh còn sống để thăm dò nơi chôn cất di hài. Các 
bác, các chú và cả các cô đã cùng cháu Hoa lần dò đến nhiều nơi. Song tất cả 
chỉ là "mò kim đáy biển”. Mãi năm 1994, gia đình mới nhận được tin báo của 
Ban chính sách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum - thì nỗi buồn lại càng thêm 
sâu nặng! Bởi đó là những lời an ủi, vì chính họ cũng không biết phần mộ liệt sỹ 
Cờ hiện giờ đang "yên nghỉ” ở nơi đầu!? Chốn trận địa năm nào, gió núi vần ào 
ào, mưa rừng vẫn ngày đêm xối xả... 

Cho mãi cuối năm 2003, tức là sau 34 năm ngày liệt sỹ Đoàn Văn Cờ hy 
sinh, cháu Thiêm - người cháu cùng huyết tộc mới gặp cô Năm Nghĩa - một nhà 
ngoại cảm có uy tín, được báo chí ca ngợi có khả năng tìm mộ liệt sỹ thất lạc. 
Cô Năm Nghĩa đã dùng phương pháp đặc biệt của mình để tiếp nối thông tin với 
những người đã khuất. Qua cô Năm Nghĩa - liệt sỹ Cờ đã chỉ cho người thân 
trong gia đình, rằng mộ của anh nằm trên một bìa rừng, phải đi qua Huyện Đắc 
Tô: đây là câu, đoạn kia là cống và quãng xa xa là khu vực nhà rông... 


Liệt sỹ còn chỉ rố mộ của mình nằm ở phía Tây cách 20 mét của một con 
suối, đầu quay về phía núi. Phần bên trên, sau 35 năm trên mộ không còn dấu 
vết. TỈ mỉ hơn, nay trên mộ có những cây mắc cỡ (xấu hổ) trổ hoa màu tím. 
Tấm vải bạt mà đồng đội cuộn xác để chôn, hiện có góc đã bị trồi lên trên mặt 
đất. Mộ của anh ở vị trí đầu tiên, kế đó phía bên trái là mấy ngôi mộ nữa là của 
những chiến sỹ quê miền Nam (có kèm theo tên tuổi và địa chỉ là các liệt sỹ 
Nguyễn Đức Tâm, vợ là Bùi Thị Ngoạt ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa; liệt sỹ 
Bùi Văn Trọng, có con là Hoàng Văn Thọ ở thị trấn Bình Ba, Bà Rịa...). Cuối cùng 
liệt sỹ Cờ thúc giục: 

"Các em hãy nhanh chóng đưa anh về, kẻo mùa mưa này chắc các anh 
không còn trụ nỗi... “. 


Qua bước đầu *nắm” được thông tin coi là hệ trọng, những người thân trong 
gia đình liệt sỹ hẳn còn niềm vui dào dạt nào vui hơn? Và chặng đường thực 
hiện, dù khó khăn đến mấy, nhưng đã có cô Năm cùng đi và đến đầu cũng gặp 
người dẫn đường chỉ lỗi - mọi trở ngại cũng đã qua đi. Mấy gia đình của liệt sỹ 
Nguyễn Đức Tâm; Bùi Văn Trọng... cùng đi tìm mộ đã toại nguyện niêm mong 
đợi. 

Riêng có liệt sỹ Đoàn Văn Cờ là người miền Bắc - theo lời kể lại của ông 
Nguyễn Minh Châu, em rể của liệt sỹ... "Ngày hôm ấy, từ bến xe Gia Lai, hai vợ 
chồng tôi mua 3 vé xe khách Bắc-Nam - trong đó có một vé dành riêng cho anh. 


59 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Trên đường đón và cũng là đưa anh của chúng tôi về rất an toàn. Tới Phủ Lý, tại 
đây có khá đông đủ anh chị em cùng các cháu công tác và sinh sống ở Hà Nội, 
Hải Dương... Lại có cả vợ chồng con cái của cháu Thiêm từ Tp.Hồ Chí Minh... tất 
cả đang túc trực và chuẩn bị sẵn sàng xe cộ, rất trân trọng đón hài cốt của anh 
với một niêm vui hòa quyện trong nồi buồn khôn ngăn giọt lệ... Trên đường về 
Thái Bình, qua cầu Tân Đệ khá hiện đại hôm nay, chúng tôi cố ý cho xe châm 
chậm để anh được lắng nghe những âm thanh quá khứ của con phà năm xưa, 
khi anh cùng đồng đội sang sông thẳng tiến vào Nam. 


Xe vừa xuống khỏi chân cầu, đây rồi! Cháu Hoa con gái của anh! Cháu Ngọc 
con rể của anh, các cháu Long và Linh, cháu của anh. Và còn đây, có không ít 
những người thân đang chờ, đang đợi. Chỉ tiếc rằng chị Nghĩa vợ anh hiện đang 
ốm nên đành phải ở nhà chờ anh nơi cổng, như những ngày nào. 


Đó là lúc đông đủ anh em, bà con trong gia tộc, trong làng xóm đã có mặt 
đông đủ để đón nhận di hài của một người chiến sỹ ngày ấy đã ra đi... Trong 
những tiếng nghẹn ngào nức nở... tôi hiểu, với chị Nghĩa - ngày ấy tiễn chồng 
lên đường, chị đâu có mong sau này đón anh trở về trong niềm vinh dự được là 
vợ của một anh hùng liệt sỹ! Trước anh linh của người đã khuất - chúng em và 
các cháu xin được đôi chút tự hào là đi tìm được di hài của anh đem về trong nỗi 
ngóng trông gần suốt đời chị”. 


Mộ của anh đã được nằm trong nghĩa trang liệt sỹ của huyện...Trong nỗi đau 
mất mát có lẫn niêm vui mừng rằng: sau 35 năm anh đã trở về với bao niềm 
thương nỗi nhớ. 


Trân Ngọc Lân 


(Viết theo lời kể của ông Nguyễn Minh Châu và tài liệu của Liên hiệp khoa 
học thông tin UIA). 


Đưa Anh Trở Về làm cho mọi người có người thân đã hy sinh nằm xuống 
trên mãnh đất quê hương đã không cầm được những giọt nước mắt. Phải rồi! 
Chúng ta khóc cho những người chưa được mang hài cốt về tận quê nhà, và 
cũng không biết những hài cốt ấy hiện giờ còn ở đâu. Chẳng hạn như em trai 
của chúng tôi - Lê Văn Tân, xương cốt em ở đâu? Mẹ đã chết lâu rồi, khi còn 
sống mỗi khi nhắc đến em, mẹ không cầm được nước mắt, mỗi chiều tựa cửa 
nhìn về phía bước chân em đi mà nước mắt mẹ cứ tuôn trào không dứt. 


Lúc bấy giờ, em biết sao không? Anh chỉ khuyên lơn mẹ: Mẹ đừng khóc 
nữa mẹ, mai mốt em con sẽ về, khi nhiệm vụ làm xong. 


Lời an ủi mẹ như vậy, nhưng chính anh cũng không câm được những giọt 
nước mắt của mình. Vì biết bao giờ nhiệm vụ giải phóng đất nước mới xong. 
Giặc thì ào ạt súng đồng đại bác, xe tăng thiết giáp, còn quân đội mình đánh 
giặc bằng tầm vông vạt nhọn. So hai lực lượng thì biết rằng đất nước muốn giải 
phóng thì phải hy sinh biết bao người con thân yêu của Tổ quốc. 


60 


Linh Hồn Không Có 


Ngày nay đất nước thống nhất, độc lập hòa bình, mọi gia đình có con em hy 
sinh thì rủ nhau đi tìm hài cốt qua các nhà ngoại cảm, họ đi khắp nơi trong 
nước, còn gia đình mình thì sao? 


Gia đình mình đâu có người làm quan lớn thì biết dựa vào đâu mà tìm hài 
cốt em mình, nhiêu khi người ta còn bảo em mình theo giặc chết. Thật là đau 
lòng. Những anh cán bộ làm tỉnh ủy viên Tây Ninh năm xưa họ đã đưa em tôi 
thoát ly gia đình vào chiến khu lập bộ đội để đánh giặc. Bây giờ lần lượt họ đã 
chết gần hết chỉ còn một vài anh chị em vì quá già nên phải hưu trí. 


Nỗi đau của gia đình còn biết nói với ai bây giờ. Cha mất, mẹ mất anh em 
lần lượt cũng chết theo, những thế hệ con cháu về sau còn có ai biết không, nếu 
không có những trang sử gia đình thì ngày mai con cháu còn lấy đầu làm chứng 
cứ. Gia đình từ ông, cha, anh em và chị em đều đem công sức và máu xương tô 
đắp cho quê hương xứ sở. 


Để kết thúc tập sách này chúng tôi xin khẳng định Linh Hồn Không Có 
mà chỉ có Tưởng Uân hoạt động mà thôi. 


see 


NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM 


Sau khi kết thúc tập sách này thì chúng tôi nhận được một tài liệu *Nói 
Chuyện Với Người Am.” Nói chuyện với người âm toàn là những người có học 
thức, xem thế mới biết kiến thức con người dù có học thức bao nhiêu, nhưng khi 
đứng trước những hiện tượng của Tưởng Uẩn thì không giải thích được. Khi 
không giải thích nổi thì chỉ còn biết dùng hai chữ Tâm Linh để tránh né sự ngu 
dốt của mình. 

Tâm Linh là cái thứ gì? 

Chẳng qua Tâm Linh mà mọi người đều hiểu biết, đó là Linh Hồn người 
chết. Linh Hồn người chết chẳng qua là ảo tưởng của mọi người đặt ra qua 
những hiện tượng mà ý thức con người không giải thích được. Khi viết tập sách 
"Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác”, tác giải chưa biết chắc mà dám khẳng định: 
"Điêu tôi muốn nói là hầu hết những phân quan trọng của chúng ta như 
là Linh Hồn sẽ tôn tại vĩnh viên.” 

Câu này bác sĩ phát biểu quá sớm do sự lượm lặt những trạng thái tưởng 
của bệnh nhân mà nói ra như vậy sẽ làm mất giá trị của một bác sĩ chưa nghiên 
cứu Phật giáo tường tận. Trong lúc Đức Phật xác định: "Thân người do năm 
uẩn hợp thành.” Trong năm uẩn này Đức Phật không có xác định uẩn nào là 
Linh Hồn tôn tại vĩnh viên cả. Vậy mà bác sĩ dám xác định Linh Hồn tôn tại vĩnh 
viên. Có lẽ bác sĩ Brian L. Weiss hơn Đức Phật ư! 

Theo Đức Phật đã dạy: "Tâm Linh không phải là Linh Hồn, vì Linh Hồn 
không có. Tâm Linh chỉ là Tưởng Uẩn họat động giao cảm mọi âm thinh sắc 
tướng của mọi người còn lưu lại trong không gian vũ tru. Điêu này với ý thức 
của con người không thể hiểu biết được, nên cho đó là Tâm Linh (Linh hồn) 


61 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


MỤC LỤC 


Thư ngỏ 

Lời nói đầu 

Thế giới siêu hình không có 

Nơi xuất phát thế giới siêu hình 

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống 
Sự khám phá bí ẩn của anh Nhã 

Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng 

Chúng ta sẽ làm gì khi biết linh hôn không có. 
Sự mầu nhiệm của bàn tay. 

Sự bí ẩn của một trái tim 

Khoa học tâm linh của con người. 

Hoa mầu nhiệm vô ưu. 

Nhà siêu ngoại cảm Vanga. 

Cô gái có đôi bàn tay thần kỳ. 

Chuyện có thật ở trường Trưng Vương 

Hiện tượng người chết sao cơ thể còn nguyên vẹn.. 
Xin Thầy cho con hỏi 

Một linh hồn nhiều thể xác 

Một người đã chết sao còn ói máu tươi? 

Đưa anh về lại quê nhà. 

Về tài liệu: "Nói chuyện với người âm” 


HẾT 


62 


